NGUYỄN THỈ THẠCH 


THIẾT KÊ BÀI GIẢNG 

LỊCH SỬ 

■ 

TRUNG HỌC Cơ sở 

© 

(Tái bản có sửa chữa bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


Thiết kê bài giảng 

LỊCH SỬ 6 

NGUYỄN THỊ THẠCH 

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 

Biên tập: PHẠM QUÔC TUAN 

Vẽ bìa: NGUYỄN TUAN 

Trình bày: THÁI SƠN - SƠN LÂM 

Sửa bản in: PHẠM QUÔC TUAN 


In 1000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Công ty cổ phần in Thái Nguyên. 
Giấy phép xuất bản số: 115/CXB/107 m TK - 26/HN. In xong và nộp 
lưu chiểu quý 11/2007. 





Jlòi nói đẩu 


Để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình sách giáo khoa 
trung học cơ sở mới từ năm học 2002 - 2003, chúng tôi đã biên soạn 
cuốn Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 theo chuẩn kiến thức, thái độ và 
kĩ năng được quy định trong chương trình. 

Sách Thiết kế bài giảng Lịch sử 6 đã xác định cụ thể mục tiêu 
cần đạt ở từng bài học nhằm giúp giáo viên có cơ sở định hướng 
chính xác các nhiệm vụ, các việc làm của thầy và trò. 

Về phương pháp dạy học, nội dung sách theo hướng dạy học 
trên cơ sở hoạt động học tập của học sinh, vì thế đã cố gắng định 
danh cụ thể các hoạt động dạy và học của thầy và trò trong đó thầy 
luôn giữ vai trò tổ chức, chỉ đạo, trò là chủ thể tích cực, chủ động 
nắm bắt tri thức. Trình tự các bước lên lóp cũng được sắp xếp hợp 
lý, có thể thay đổi linh hoạt theo tinh thần đổi mới phương pháp 
dạy học. 

Sau khi sách được xuất bản, chúng tôi đã nhận được nhiều ý 
kiến hoan nghênh và những đóng góp rất quý báu. Tiếp thu những ý 
kiến đó ở lần xuất bản này, chúng tôi đã sửa chữa, bổ sung để cuốn 
sách được hoàn thiện hơn. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là công cụ thiết thực, góp 
phần hỗ trợ các thầy cô giáo giảng dạy môn Lịch sử 6 trong việc 
nâng cao hiệu quả bài dạy của mình. Chúng tôi mong nhận được 
những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa để cuốn sách ngày càng 
được hoàn thiện hơn nữa ở những lần xuất bản sau. 

TÁC GIẢ 


3 




MỞ ĐẦU 


Sơ Lược VỂ MÔN LỊCH sử 

Đây là bài mở đầu của chương trình Lịch sử phổ thông trung học, giúp 
cho HS (HS) có những hiểu biết cơ bản về bộ môn Lịch sử, nhưng đây là 
một bài khó, mang tính khái quát cao, đòi hỏi giáo viên (GV) phải xác định 
được phương pháp phù hợp để học sinh (HS) có thể hiểu được những nét cơ 
bản nhất của lịch sử. 

A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

• HS cần hiểu rõ học Lịch sử là học những sự kiện cụ thể, sát thực, có 
căn cứ khoa học. 

• Học Lịch sử là để hiểu rõ quá khứ, rút kinh nghiệm của quá khứ để 
sống với hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. 

• Để hiểu rõ những sự kiện lịch sử, HS cần có phương pháp học tập khoa 
học thích hợp. 

2. Tư tưởng 

• Trên cơ sở những kiến thức khoa học, bồi dưỡng quan niệm đúng đắn 
về bộ môn Lịch sử và phương pháp học tập, khắc phục quan niệm sai 
lầm, lệch lạc trước đây là: Học Lịch sử chỉ cần học thuộc lòng. 

• Bằng nội dung cụ thể, gây hứng thứ cho các em trong học tập, để HS 
yêu thích môn Lịch sử. 


Bàỉl 


5 






3. Kĩ năng 

Giúp HS có khả năng trình bày và lý giải các sự kiện lịch sử một cách 
khoa học, rõ ràng, chuẩn xác và xác định phương pháp học tập tốt, có thể 
trả lòi được những câu hỏi cuối bài, đó là những kiến thức cơ bản nhất 
của bài. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Bài mới 

1. Lịch sử là gì? 
(Phần HS ghi) 


GV: Ở cấp Tiểu học, các em đã học các tiết 
Lịch sử ở môn "Tự nhiên và Xã hội" 
thường nghe và sử dụng từ "Lịch sử". Vậy 
"Lịch sử là gì? 

GV đặt câu hỏi: 

- Quá trình phát triển của con loài người 
diễn ra như thế nào? 

GV gợi ý để HS trả lời: 

- Con người đều phải trải qua một quá trình 
sinh ra, lớn lên, già yếu. 

GV gợi ý để HS trả lời câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về loài người từ thời 
nguyên thủy đến nay? 

HS trả lời: 

- Đó là quá trình con người xuất hiện và 
phát triển không ngừng. 

GV kết luận: 

- Tất cả mọi vật sinh ra trên thế giới này 
đều có quá trình như vậy: đó là quá trình 
phát triển khách quan ngoài ý muốn của 


6 



con người theo trình tự thời gian của tự 
nhiên và xã hội, đó chính là Lịch sử. 

- Tất cả những gì các em thấy ngày hôm 
nay (con người và vạn vật) đều trải qua 
những thay đổi theo thời gian, có nghĩa là 
đều có lịch sử. 

• Lịch sử là những gì đã GV: Nhưng ở đây, chúng ta chỉ giới hạn học tập 
diễn ra trong quá khứ. Lịch sử xã hội loài người từ khi loài người 

xuất hiện trên Trái Đất này (cách nay mấy 
triệu năm) trải qua các giai đoạn dã man, 
nghèo khổ, vì áp bức bóc lột dần dần trở 
thành văn minh, tiến bộ và công bằng. 

GV đặt câu hỏi: 

- Sự khác nhau giữa lịch sử con người và 
lịch sử xã hội loài người? 

GV gợi ý để HS trả lời: 

- Lịch sử của một con người là quá trình 
sinh ra, lớn lên, già yếu, chết. 

- Lịch sử xã hội loài người là không ngừng 
phát triển, là sự thay thế của một xã hội 
cũ bằng xã hội mới tiến bộ và văn minh 
hơn. 

GV kết luận: 

• Lịch sử là khoa học tìm 
hiểu và dựng lại toàn 
hộ những hoạt động 
của con người và xã 
hội loài người trong 
quá khứ. 


7 



2. Học Lịch sử để làm gì? 


GV hướng dẫn HS xem hình 1 SGK và yêu cầu 

các em nhận xét: 

- So sánh lớp học trường làng thời xưa và 
lớp học hiện nay của các em có gì khác 
nhau? 

- Vì sao có sự khác nhau đó? 

GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Khung cảnh lóp học, thầy trò, bàn ghế có 
sự khác nhau rất nhiều, sở dĩ có sự khác 
nhau đó là do xã hội loài người ngày càng 
tiến bộ, điều kiện học tập tốt hon, trường 
lốp khang trang hon. 

GV kết luận: 

- Như vậy, mỗi con người, mỗi xóm làng, 
mỗi quốc gia, dân tộc đều trải qua những 
thay đổi theo thời gian mà chủ yếu do con 
người tạo nên. 

GV đặt câu hỏi: 

- Các em đã nghe nói về Lịch sử, đã học 
Lịch sử, vậy tại sao học Lịch sử là một 
nhu cầu không thể thiếu được của con 
người? 

GV gợi ý để HS trả lòi: 

- Con người nói chung, người Việt Nam và 
dân tộc Việt Nam nói riêng rất muốn biết 
về tổ tiên và đất nước mình, qua đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm trong cuộc 
sống, trong lao động, trong đấu tranh để 
sống với hiện tại và hướng tới tương lai. 


8 



• Học Lịch sử để hiểu 
được cội nguồn dân 
tộc, biết quá trình 
dựng nước và giữ nước 
của cha ông. 

• Biết quá trình đấu 
tranh với thiên nhiên 
và đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm để giữ 
gìn độc lập dân tộc. 

• Biết lịch sử phát triển 
của nhân loại để rút ra 
những bài học kinh 
nghiệm cho hiện tại và 
tương lai. 


3. Dựa vào đâu để biết và 
dựng lại lịch sử? 


- Giúp ta tiếp thu những tinh hoa của nền 
văn minh thế giới. 

GV kết luận và yêu cầu HS ghi nhớ. 


GV nhấn mạnh: Các em phải biết quý trọng 
những gì mình đang có, biết ơn những 
người đã làm ra nó và xác định được mình 
cần phải làm gì cho đất nước. Vì vậy, học 
Lịch sử rất quan trọng. 

GV: Gợi ý cho HS nói về truyền thống gia đình, 
ông bà, cha, mẹ, có ai đỗ đạt cao và có 
công với nước; quê hương em có những 
danh nhân nào nổi tiếng (hãy kể một vài nét 
về danh nhân đó). 

GV: Đặc điểm của bộ môn Lịch sử là sự kiện 
lịch sử đã xảy ra trong quá khứ, không thể 
diễn lại được, cũng không thể làm thí 
nghiệm như các môn khoa học khác. Cho 
nên lịch sử chủ yếu phải dựa vào các tài 


9 



liệu để khôi phục lại bộ mặt chân thực của 
quá khứ. 

GV hướng dẫn HS xem hình 2 SGK. 

GV nói thêm: - Đó là hiện vật người xưa để lại. 
GV hỏi: 

- Trên bia ghi gì? 

HS trả lời: 

- Trên bia ghi tên, tuổi, địa chỉ, năm sinh và 
năm đỗ của tiến sĩ. 

GV khẳng định: Đó là hiện vật người xưa để lại, 
dựa vào những ghi chép trên bia chúng ta 
biết được tên, tuổi, địa chỉ và công trạng 
của các tiến sĩ. 

GV yêu cầu HS: Kể chuyện Sơn Tinh - Thủy 
Tinh, truyện Thánh Gióng. Qua câu chuyện 
đó GV khẳng định: Trong lịch sử cha ông 
ta luôn phải đấu tranh với thiên nhiên và 
giặc ngoại xâm (ví dụ như thời các vua 
Hùng), để duy trì sản xuất, bảo đảm cuộc 
sống và giữ gìn độc lập dân tộc. 

GV khẳng định: Câu chuyện này là truyền 
thuyết, được truyền từ đời này qua đời khác 
(từ khi nước ta chưa có chữ viết). Sử học 
gọi đó là tư liệu truyền miệng. 

Sau đó GV đặt câu hỏi: 

- Căn cứ vào đâu mà người ta biết được 
lịch sử? 

GV hướng dẫn HS trả lời. 


10 


Căn cứ vào tư liệu 
truyền miệng (truyền 
thuyết). 



• Hiện vật người xưa để 
lại (trống đồng, bia 
đá). 

• Tài liệu chữ viết (văn 
bia), tư liệu thành văn 
(Đại Việt sử ký toàn 
thư). 

III. Củng cô bài 

• GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Trình bày một cách ngắn gọn: Lịch sử là gì? 

2. Lịch sử giúp em hiểu biết những gì? 

3. Tại sao chúng ta cần phải học Lịch sử? 

• GV giải thích danh ngôn: "Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống." 

(Xi-xê-rông - nhà chính trị Rôma cổ) 

• Các nhà sử học xưa đã nói: "Sử để ghi chép việc, mà việc thì hay hoặc 
dở đều làm gương răn dạy cho đời sau. Các nước ngày xưa nước nào 
cũng đều có sử". "Sử phải tỏ rỗ được sự phải - trái, công bằng, yêu 
ghét, vì lời khen của Sử còn vinh dự hơn áo đẹp của vua ban, lời chê 
của Sử còn nghiêm khắc hơn búa rìu, Sử thực sự là cái cân, cái gương 
của muôn đời". 

(Theo ĐVSKTT tập I, NXB KHXH, Hà Nội, 1972) 

IV. Dặn dò HS 

- Sau khi học, các em trả lời 3 câu hỏi cuối bài. 


11 



Bài 2 


CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH sử 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Thông qua nội dung bài giảng, GV cần làm rõ: 

• Tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử. 

• HS cần phân biệt được các khái niệm Dương lịch, Ảm lịch và Công 
lịch. 

• Biết cách đọc, ghi và tính năm tháng theo Công lịch chính xác. 

2. Tư tưởng 

• Giúp cho HS biết quý thời gian, biết tiết kiệm thời gian. 

• Bồi dưỡng cho HS ý thức về tính chính xác và tác phong khoa học 
trong mọi việc. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng cho HS cách ghi, tính năm, tính khoảng cách giữa các thế kỉ 
chính xác. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Trình bày ngắn gọn Lịch sử là gì? 

2. Tại sao chúng ta phải học Lịch sử? 

III. Bài mới 

ã - T f sao rf xác định GV: Bài trước chúng ta đã khẳng định: Lịch sử 
thơi gian? ]ỊJ nhùng sự vật, hiện tượng xảy ra trong 

quá khứ, muốn hiểu rõ những sự kiện trong 

12 




quá khứ, cần phải xác định thời gian chuẩn 
xác. Từ thời nguyên thủy, con người đã tìm 
cách ghi lại sự việc theo trình tự thời gian. 

GV hướng dẫn HS xem hình 2 SGK và đặt câu 
hỏi: 

- Có phải các bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám dược lập cùng một năm không. 

HS trả lời: - Không. 

GV so kết: Không phải các bia tiến sĩ dược lập 
cùng một năm. Có người đỗ trước, người đỗ 
sau, cho nên có người được dựng bia trước, 
người được dựng bia sau khá lâu. Như vậy, 
người xưa đã có cách tính và ghi thời gian. 
Việc tính thời gian rất quan trọng, nó giúp 
chúng ta hiểu nhiều điều. 

• Cách tính thời gian là 
nguyên tắc cơ bản của 

môn lịch sử. GV: Dựa vào đâu, bằng cách nào, con người 

sáng tạo ra thời gian? 

HS đọc SGK đoạn "Từ xưa, con người.... thời 
gian được bắt đầu từ đây". 

GV giải thích thêm và so kết. 

• Thời cổ đại, người 
nông dân luôn phụ 
thuộc vào thiên nhiên, 
cho nên, trong canh 
tác, họ luôn phải theo 
dõi và phát hiện ra quì 
luật của thiên nhiên. 

• Họ phát hiện ra qui 
luật của thời gian: hết 


13 



ngày rồi lại đến đêm; 
Mặt Trời mọc ở đằng 
Đông, lặn ở đằng Tây 
(1 ngày). 

• Nông dân Ai Cập cổ 
đại theo dõi và phát 
hiện ra chu kì hoạt 
động của Trái Đất 
quay xung quanh Mặt 
Trời (1 vòng) là 1 năm 
(360 ngày). 


2. Người xưa đã tính thời GV: Các em biết trên thế giới hiện nay có những 
gian như thê nào? cách tính Uch chính nào? 

HS trả lời âm lịch và dương lịch. 

GV: Em cho biết cách tính của âm lịch và 
dương lịch? 

HS trả lời: 

- Âm lịch: Dựa vào sự di chuyển của Mặt 
Trăng xung quanh Trái Đất (1 vòng) là 1 
năm (360 ngày). 

- Dương lịch: Dựa vào sự di chuyển của 
Trái Đất xung quanh Mặt Trời (1 vòng) là 
1 năm (365 ngày). 

GV sơ kết: 


• Ẩm lịch: Căn cứ vào sự 
di chuyển của Mặt 
Trăng xung quanh Trái 
Đất (1 vòng) là 1 năm 
(từ 360 —>365 ngày), 1 
tháng (từ 29 —> 30 
ngày). 


• Dương lịch: Căn cứ 
vào sự di chuyển của 


14 



Trái Đất xung quanh 
Mặt Trời (1 vòng) là 1 
năm (365 ngày + 1/4 
ngày) nên họ xác định 
1 tháng có 30 hoặc 31 
ngày, riêng tháng 2 có 
28 ngày. 


GV giải thích thêm: 

- Lúc đầu người phương Đông cho rằng: 
Trái Đất hình cái đĩa. 


- Người La Mã (trong quá trình đi biển) đã 
xác định: Trái Đất hình tròn. Ngày nay 
chúng ta xác định Trái Đất hình tròn. 

- Từ rất xa xưa, người ta quan niệm Mặt 
Trời quay xung quanh Trái Đất, nhưng 
sau đó, người ta xác định lại là Trái Đất 
quay xung quanh Mặt Trời chứ không 
phải Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất. 

GV cho HS xem quả địa cầu, HS xác định Trái 
Đất hình tròn. 


GV giải thích thêm: Mỗi quốc gia, dân tộc, khu 
vực có cách làm lịch riêng. Nhìn chung, có 
hai cách tính: theo sự di chuyển của Mặt 
Trăng quanh Trái Đất (âm lịch) và theo sự 
di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời 
(dương lịch). 

GV: Các em hãy nhìn vào bảng ghi trong trang 
6 SGK, xác định trong bảng đó có những 
loại lịch gì? 

HS trả lời: Âm lịch và dương lịch. 

GV: Gọi một vài HS xác định đâu là dương lịch, 
đâu là âm lịch? 


15 



3. 


Thê giới có cần một GV cho HS xem quyển lịch và các em khẳng 
thứ lịch chung hay định đó là lịch chung của cả thế giới, dược 

không? gọi là Công lịch. 

GV đặt câu hỏi: 

- Vì sao phải có Công lịch. 

HS trả lời: 

- Do sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc 
ngày càng tăng, cần có cách tính thời 
gian thống nhất. 

Xã hội loài người ngày 
càng phát triển, sự 
giao lưu giữa các quốc 
gia dân tộc ngày càng 
tăng, do vậy cần phải 
có lịch chung để tính 
thời gian. 

GV: Công lịch được tính như thế nào? 

Công lịch lấy năm 
tương truyền Chúa 
Gỉêsu ra đời làm năm 
đầu tiên của công 
nguyên. 

Những năm trước đó 
gọi là trước công 
nguyên (TCN). 

GV giải thích thêm: 

- Theo công lịch 1 năm có 12 tháng (365 
ngày), năm nhuận thêm 1 ngày vào 
tháng 2. 

- 1000 năm là 1 thiên niên kỉ. 

- 100 năm là 1 thế kỉ. 

- 10 năm là 1 thập kỉ. 


16 



• Cách tính thời gian 
theo công lịch: 

CN 40 248 542 

- 1 - 1 - 1 - 1 — 

179TCN 1 


GV hướng dẫn HS làm bài tập tại lóp. 

- Em xác định thế kỉ XXI bắt đầu năm nào 
và kết thúc năm nào? 


HS trả lòi: Bắt đầu năm 2001, kết thúc năm 

2100 . 


GV gọi 1 HS đọc những năm tháng bất kì để xác 
định thế kỉ tưong ứng. 

Ví dụ:-179, 40, 248,542... 


IV. Củng cô bài 

• GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 


1. Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự 
kiện ghi trên bảng ở trang 6 SGK so với năm nay? 


2. Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, 
năm âm lịch? 


V. Dặn dò HS 

• HS học theo câu hỏi trong SGK. 

• Nhìn vào bảng ghi chép trang 6 SGK để xác định ngày nào là dưong 
lịch, ngày nào là âm lịch. 


17 



Phần một 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 


Bài 3 


XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Nguồn gốc loài người và các mốc lớn của quá trình chuyển biến từ 
Người tối cổ thành Người tinh khôn. 

• Đời sống vật chất và tổ chức xã hội của Người nguyên thủy. 

• Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã. 

2. Tư tưởng 

• Qua bài học, HS hiểu được vai trò quan trọng của lao động trong việc 
chuyển biến từ vượn thành người, nhờ quá trình lao động con người 
ngày càng hoàn thiện hon, xã hội loài người ngày càng phát triển. 

3. Kĩ năng 

• Bước đầu rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh ảnh và rút ra những 
nhận xét cần thiết. 

B. BÀI MỎI 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Em hãy đọc và cho biết những năm sau đây thuộc thế kỉ nào? 938, 
1418, 1789, 1858. 

2. Dựa trên co sở nào người ta định ra dưong lịch và âm lịch? 


18 







III. Bài mới 

1. Con người đã xuất GV: Cho HS xem một đoạn băng hình về đời 

hiện như thế nào? sống của người nguyên thủy và hướng dẫn 

các em xem hình 3, 4 trong SGK. Sau đó 
GV yêu cầu HS rút ra một số nhận xét: 

- Cách đây hàng chục triệu năm trên Trái 
Đất có loài vượn cổ sinh sống. 

- Cách đây 6 triệu năm, 1 loài vượn cổ đã 
có thể đứng, đi bằng 2 chân dùng hai tay 
để cầm nắm hoa quả, lá và động vật nhỏ. 

GV kết luận: 

• Cách đây khoảng 3- 4 
triệu năm vượn cổ hiến 
thành Người tối cổ (di 
cốt tìm thấy ở Đông 
Phi, Gia-va (Inđônêxia) 
và gần Bắc Kinh 
(Trung Quốc) ... 

- Họ đi bằng hai chân. 

- Đôi tay tự do để sử 
dụng công cụ và kiếm 
thức ăn. 

GV hướng dẫn HS xem hình 5 SGK và tượng 
đầu Người tối cổ (Nêanđéctan). 

GV yêu cầu HS rút ra một số nhận xét về hình 
dáng của Người tối cổ. 

GV cho HS xem công cụ bằng đá đã được phục 
chế (công cụ lao động của Người tối cổ). 

+ Sau đó HS nhận xét: 

- Đó là những mảnh tước đá hoặc đã được 
ghè đẽo thô so. 


19 



GV kết luân: 


• Người tối cổ sống 
thành từng bầy (vài 
chục người). 

- Sống bằng hái lượm và 
săn bắt. 

- Sống trong các hang 
động hoặc những túp lều 
làm bằng cành cây, lợp 
lá khô. 

- Công cụ lao động: 
những mảnh tước đá, 
ghè đẽo thô sơ. 

- Biết dùng lửa để sưởi 
ấm và nướng thức ăn. 

- Cuộc sống bấp bênh, 
hoàn toàn phụ thuộc 
vào thiên nhiên. 

2. Người tinh khôn sông GV hướng dẫn HS xem hình 5 SGK và tượng 
như thê nào? đầu Người tinh khôn (Hômôsapiên). 

GV đặt câu hỏi: 

Nêu sự khác nhau về đặc điểm của người tối 

cổ và người tinh khôn? 

+ Người tối cổ: 

- Đứng thẳng; 

- Đôi tay tự do; 

- Trán thấp, hơi bật ra đằng sau; 

- u lông mày nổi cao; 


20 



- Hàm bạnh ra, nhô về phía trước; 

- Hộp sọ lớn hơn vượn; 

- Trên người còn một lớp lông mỏng. 

+ Người tinh khôn: 

- Đứng thẳng; 

- Đôi tay khéo léo hơn; 

- Xương cốt nhỏ hơn; 

- Hộp sọ và thể tích não phát triển hơn; 

- Trán cao, mặt phẳng; 

- Cơ thể gọn, linh hoạt hơn; 

- Trên người không còn lớp lông mỏng. 

GV kết luận: 

• Người tinh khôn xuất 
hiện là bước nhảy vọt 
thứ hai của con người: 

- Lớp lông mỏng mất đi; 

- Xuất hiện những màu da 
khác nhau: trắng, vàng, 
đen; 

- Hình thành ba chủng 
tộc lớn của loài người. 

GV gọi HS đọc trang 9 SGK. 

GV đặt câu hỏi: 

- Người tinh khôn sống như thế nào? 

HS trả lời: 

- Họ sống theo thị tộc. 

- Làm chung, ăn chung. 

- Biết trồng lúa, rau. 

21 



- Biết chăn nuôi gia súc, 
làm gốm, dệt vải, làm đồ 
trang sức. 

- Cuộc sống ổn định hơn. 

3. Vì sao xã hội nguyên GV cho HS xem những công cụ bằng đá đã 
thủy tan rã? được phục chế. 

- Những mả nh tước đá (đồ đá cũ). 

- Rìu tay bằng đá (ghè đẽo một mặt). 

- Những chiếc rìu tay, cuốc, thuổng, mai 
bằng đá, và đồ gốm v.v... 

GV hỏi: Em có nhận xét gì về các công cụ này? 

HS trả lời: 

- Công cụ sản xuất của người tinh khôn chủ 
yếu là đồ đá, công cụ không ngừng được 
cải tiến 

Sau đó GV hướng dẫn HS (xem hình 7 SGK). 

HS nhận xét: 

- Đó là những công cụ bằng đồng, dao, 
liềm, lưỡi rìu đồng, mũi tên đồng, đồ 
trang sức bằng đồng. 

GV giải thích thêm: 

- Người tinh khôn xuất hiện cách nay bốn 
vạn năm (công cụ sản xuất là đồ đá). 

- Cách đây khoảng 6000 năm, Người tinh 
khôn đã phát hiện ra kim loại để chế tạo 
ra công cụ lao động bằng kim khí làm 
cho năng suất lao động tăng hon nhiều. 

GV gọi một HS đọc trang 9, 10 SGK và đặt câu 

hỏi để HS trả lời: 


22 



- Công cụ bằng kim loại xuất hiện, con 
người đã làm gì? (khai hoang, xẻ gỗ làm 
thuyền, xẻ đá làm nhà). 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nhờ công cụ kim loại, sản phẩm xã hội 
như thế nào? 

HS trả lời: - Dư thừa. 

GV so kết. 


• Nhờ công cụ kim loại: 

- Sản xuất phát triển. 

- Sản phẩm con người tạo 
ra đã đủ ăn và có dư 
thừa. 

- Một số người đứng đầu 
thị tộc đã chiếm đoạt 
một phần của cải dư 
thừa. 

- Xã hội xuất hiện tư hữu. 

- Có sự phân hóa giàu 
nghèo. 

- Những người trong thị 
tộc không thể làm 
chung, ăn chung. 

- Xã hội nguyên thủy tan 
rã, xã hội có giai cấp 
xuất hiện. 


IV. Củng cô bài 

GV gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài: 


23 



1. Bầy người nguyên thủy sống như thế nào? 

2. Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hon so với 
Người tối cổ? 

3. Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào? 

y. Dặn dò HS 

1. Các em học theo các câu hỏi trong SGK. 

2. Sau khi học bài, các em cần so sánh sự khác nhau giữa Người tối cổ 


và Người tinh khôn. 

3. Sự xuất hiện tư hữu, sự xuất hiện giai cấp đã diễn ra như thế nào? 

4. Các em cần hiểu rõ so đồ cuối bài. 



Bài 4 


CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Sau khi xã hội nguyên thủy tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời. 

• Những nhà nước đầu tiên ra dừi o phưong Đông là Ai Cập, Lưỡng Hà, An 
Độ, Tmng Quốc (từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ IIITCN). 


24 















• Nền tảng kinh tế: Nông nghiệp. 

• Thể chế nhà nước: Quân chủ chuyên chế. 

2. Tư tưởng 

• HS cần hiểu dược: Xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội nguyên 
thủy, xã hội này bắt đầu có sự bất bình đẳng, phân chia giai cấp, phân 
biệt giàu nghèo, đó là nhà nước quân chủ chuyên chế. 

3. Kĩ năng 

• Quan sát tranh ả nh và hiện vật, rút ra những nhận xét cần thiết. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với 
Người tối cổ? 

2. Tác dụng của công cụ kim loại đối với cuộc sống con người? 

III. Bài mới 

1. Các quốc gia cổ đại GV dùng lược đồ các quốc gia cổ đại (hình 10 
phương Đông được SGK), giới thiệu cho HS rõ các quốc gia 

hình thành ở đâu và này là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ân Độ, Trung 

từ bao giờ? Quốc. 

HS xem xong bản đồ. 

GV đặt câu hỏi: Các quốc gia cổ đại phương 
Đông được hình thành ở đâu? 

• Các quốc gia này đều 
được hình thành ở lưu 
vực những con sông 
lớn như: Sông Nin (Ai 
Cập); sông Trường 


25 



Giang và Hoàng Hà 
ịTrung Quốc); sông 
An, sông Hằng (An 
Độ). 


• Đó là những vùng đất 
đai màu mỡ, phì nhiêu, 
đủ nước tưới quanh 
năm để trồng lúa nước. 


GV hướng dẫn HS xem hình 8 SGK. 

- Hình trên: Người nông dân đập lúa. 

- Hình dưới: Người nông dân cắt lúa. 

GV đặt câu hỏi: 

- Để chống lũ lụt ổn định sản xuất nông 
dân phải làm gì? 

HS trả lời: - Họ đắp đê, làm thủy lợi. 

GV đặt câu hỏi: 

- Khi sản xuất phát triển, lúa gạo nhiều, của 
cải dư thừa sẽ dẫn đến tình trạng gì? 

GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Xã hội xuất hiện tư hữu. 

- Có sự phân biệt giàu nghèo. 

- Xã hội phân chia giai cấp. 

- Nhà nước ra đòi. 




GV kết luận: 


Các quốc gia cổ đại 
phương Đông ra đời từ 
cuối thiên niên kỉ IV, 
đầu thiên niên kỉ III 


TCN. 

• Đó là những quốc gia 
xuất hiện sớm nhất 
trong lịch sử loài người. 


26 



2. Xã hội cổ đại phương 
Đông bao gồm những 
tầng lớp nào? 


• Xã hội cổ đại phương 
Đông gồm có hai tầng 
lớp: 

- Thống trị: quý tộc (vua, 
quan, chúa đất); 

- BỊ trị: gồm có nông dân 
và nô lệ (nô lệ có thân 
phận thấp hèn nhất xã 
hội). 


GV gọi HS đọc trang 12 SGK và sau đó đặt câu 
hỏi để HS trả lời: 

- Kinh tế chính của các quốc gia cổ đại 
phương Đông là gì? Ai là người chủ yếu 
tạo ra của cải vật chất nuôi sống xã hội? 

HS trả lời: 

- Kinh tế nông nghiệp là chính. 

- Nông dân là người nuôi sống xã hội. 

GV đặt câu hỏi: 

- Nông dân canh tác thế nào? 

HS trả lời: - Họ nhận ruộng của công xã (gần 
như làng, xã ngày nay) cày cấy và nộp một 
phần thu hoạch cho quý tộc (vua, quan, 
chúa đất) và thực hiện chế độ lao dịch nặng 
nề (lao động bắt buộc phục vụ không công 
cho quý tộc và chúa đất). 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Ngoài quý tộc và nông dân, xã hội cổ đại 
phương Đông còn tầng lớp nào hầu hạ, 
phục dịch vua quan, quý tộc? 

HS trả lời: - Nô lệ, cuộc sống của họ rất cực 
khổ. 

GV kết luận: 


27 



GV đặt câu hỏi: 

- Nô lệ sống khốn khổ như vậy, họ có cam 
chịu không? 

HS trả lời: - Không, họ đã vùng lên đấu tranh. 
GV gọi HS đọc một đoạn trang 12 SGK mô tả 
về những cuộc đấu tranh đầu tiên của nô lệ. 
Sau đó GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Nô lệ khốn khổ, họ đã nhiều lần nổi dậy 
đấu tranh. 


- Năm 2300 TCN nô lệ nổi dậy ở La-gát 
(Lưỡng Hà). 

- Năm 1750 TCN, nô lệ và dân nghèo ở Ai 
Cập đã nổi dậy, cướp phá, đốt cháy cung 
điện. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nô lệ nổi dậy, giai cấp thống trị đã làm gì 
để ổn định xã hội? 

GV hướng dẫn các em xem hình 9 SGK, giải 

thích bức tranh và hướng dẫn HS trả lời: 

- Tầng lốp thống trị đàn áp dân chúng và 
cho ra đời bộ luật khắc nghiệt mà điển 
hình là luật Hammurabi (khắc đá). 

GV gọi HS: Đọc điều 42-43. 

GV kết luận: 


• Luật Hammurabi là bộ 
luật đầu tiên xuất hiện 
ở các quốc gia cổ đại 
phương Đông, bảo vệ 
quyền lợi cho giai cấp 
thống trị. 


28 



3. Nhà nước chuyên chế 
cổ đại phương Đông 


Sơ đổ nhà nước cổ đại 
phương Đông 



GV gọi một HS đọc trang 13 SGK và hướng dẫn 

HS trả lời một số câu hỏi. 

GV kết luận: Trong bộ máy nhà nước. 

- Vua là người có quyền cao nhất, quyết 
định mọi việc (định ra luật pháp) chỉ huy 
quân đội, xét xử người có tội). 

- Giúp vua cai trị nước là quý tộc (bộ máy 
hành chính từ trung ưong đến địa 
phương). 

GV giải thích thêm: 

- Ở Trung Quốc vua được gọi là Thiên tử 
(con trời). 

- Ai Cập: Vua được gọi là các Pharaôn 
(ngôi nhà lớn). 

- Lưỡng Hà: Vua được gọi là Ensi (người 
đứng đầu). 


IV. Củng cô bài 


GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông? 

2. Xã hội cổ đại phương Đông có mấy tầng lóp? Kể tên các tầng 
lóp đó? 

3. Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông có quyền hành như 
thế nào? 


V. Dặn dò HS 

• Các em học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK. 

• Sưu tầm các hình ảnh về công trình kiến trúc của các quốc gia cổ đại 
phương Đông (Kim tự tháp của Ai Cập, Vạn lý trường thành của Trung 
Quốc). 


29 







Bài 5 


CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• HS cần nắm được tên và vị trí của các quốc gia cổ đại phương Tây. 

• Điều kiện tự nhiên của vùng Địa Trung Hải không thuận lợi cho sự 
phát triển nông nghiệp (điều này khác với điều kiện hình thành các 
quốc gia cổ đại phương Đông). 

• Những đặc điểm và nền tảng kinh tế, cơ cấu thể chế nhà nước Hy Lạp 
và Rôma cổ đại. 

• Những thành tựu lớn của các quốc gia cổ đại phương Tây. 

2. Tư tưởng 

• HS cần thấy rõ hơn sự bất bình đẳng trong xã hội có giai cấp. 

3. Kĩ năng 

• HS bước đầu thấy rõ mối quan hệ logic giữa điều kiện tự nhiên và sự 
phát triển kinh tế ở mỗi khu vực. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Kể tên những quốc gia cổ đại phương Đông và xác định vị trí của 
quốc gia này trên lược đồ các quốc gia cổ đại? 

2. Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm có những tầng lớp nào? Tầng 
lớp nào là lực lượng chủ yếu sản xuất ra của cải vật chất nuôi sống xã 
hội? 


30 




III. Bài mới 


1. Sự hình thành các quốc GV hướng dẫn HS xem bản đồ thế giới và xác 
gia cổ đại phương Tây định ở phía Nam Âu có hai bán đảo nhỏ 

vươn ra Địa Trung Hải. Đó là bán đảo Ban 
Căng và Italia. Nơi đây, vào khoảng đầu 
thiên niên kỉ I TCN, đã hình thành hai quốc 
gia Hy Lạp và Rôma. 

GV gọi HS trả lời câu hỏi: 

Các quốc gia cổ đại phương Đông ra 
đời từ bao giờ? 

HS trả lời: Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên 
kỉ III TCN. 


GV kết luận: Các quốc gia cổ đại phương Tây ra 
đời sau các quốc gia cổ đại phương Đông. 


GV dùng bản đồ và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

- Địa hình của các quốc gia cổ đại phương 
Đông và phương Tây có gì khác nhau? 

GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Các quốc gia cổ đại phương Tây không 
hình thành ở lưu vực các con sông lớn, 
nông nghiệp không phát triển. 


• Các quốc gia này hình 
thành ở những vùng 
đồi, núi đá vôi xen kẽ 
là các thung lũng 
(khoảng thiên niên kỉ I 
TCN) đi lại khó khăn, 
ít đất trồng trọt (đất 
khô, cứng) chỉ thích 
hợp cho việc trồng các 


31 



cây lâu năm (nho, ô 
liu) lương thực phải 
nhập ở nước ngoài. 

• Hy Lạp, Rôma được 
hiển hao quanh, hờ 
hiển khúc khuỷu, nhiều 
vịnh, hải cảng tự 
nhiên. 

. Ngoại thương phát GV hỏi: Với địa hình như vậy các quốc gia cổ 
triển. đại phương Tây có những thuận lợi gì? 

GV giải thích thêm: 

- Các quốc gia này bán những sản phẩm 
luyện kim, đồ gốm, rượu nho, dầu ô liu 
cho Lưỡng Hà, Ai Cập. 

- Mua lương thực. 

- Kinh tế chủ yếu của các quốc gia này là 
công thương nghiệp và ngoại thương. 

- Họ giàu lên nhanh chóng nhờ buôn bán 
đường biển. 

2. Xã hội cổ đại Hy Lạp, GV gọi một HS đọc mục 2 trang 15 SGK. 

Rôma gồm những giai GV đặt câu hỏi: 

cap nao. _ ỊGnh tế chính của các quốc gia này là gì? 

(Công thương nghiệp và ngoại thương). 

- Với nền kinh tế đó, xã hội đã hình thành 
tầng lớp nào? (Chủ xưởng, chủ lò, chủ 
thuyền giàu và có thế lực chính trị. Họ là 
chủ nô). 

• Chủ nô sống rất sung 
sướng. 


32 



GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Ngoài chủ nô còn có tầng lóp nào? 

HS trả lời: Nô lệ. 

• Nô lệ làm việc cực 
nhọc trong các trang 
trại, xưởng thủ công, 
khuân vác hàng hóa, 
chèo thuyền. Thân 
phận và lao động của 
họ hoàn toàn phụ 
thuộc vào chủ nô. 

GV giải thích thêm: 

- Nô lệ bị coi như một thứ hàng hóa, họ bị 
mang ra chợ bán, không được quyền lập 
gia đình, chủ nô có quyền giết nô lệ. Cho 
nên người ta gọi xã hội này là xã hội 
chiếm nô. Nô lệ bị đối xử rất tàn nhẫn. 
Năm 73-71 TCN đã nổ ra cuộc khởi 
nghĩa lớn của nô lệ thu hút hàng vạn 
người tham gia, đó là cuộc khởi nghĩa 
Xpáctacút ở Rôma. 

3. Chê độ chiếm hữu GV gọi HS đọc mục 3 trang 15, 16 SGK và đặt 
nô lệ câu hỏi: 

- Em hãy cho biết xã hội cổ đại phưong 
Đông bao gồm những tầng lốp nào? 

HS trả lời: 

- Đứng đầu nhà nước là vua (có quyền lực 
tối cao); 

- Sau vua là quý tộc (quan lại); 

33 



- Nông dân công xã (đông đảo nhất) họ là 
lao động chính nuôi sống xã hội; 

- Nô lệ. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Xã hội cổ đại phưong Tây gồm có những 
giai cấp nào? 

HS trả lời: 

- Chủ nô và nô lệ. Nhung nô lệ rất đông 
đảo. Họ là lực lượng chủ yếu nuôi sống 
xã hội. Nô lệ bị bóc lột tàn nhẫn. 

GV so kết: 


• Xã hội Hy Lạp và 
Rôma gồm hai giai cấp 
chính là chủ nô và nô 
lệ. 

• Xã hội chủ yếu dựa vào 
lao động của nô lệ. Họ 
bị bóc lột tàn nhẫn, bị 
coi là hàng hóa. 


• Cho nên, xã hội đó gọi 
là xã hội chiếm hữu nô 
lệ. 


GV giải thích thêm: 

- Các quốc gia này dân tự do và quý tộc có 
quyền bầu ra những người cai quản đất 
nước theo hạn định. 

+ Ở Hy Lạp, "Hội đồng công xã" hay còn 
gọi là "Hội đồng 500" là co quan quyền 
lực tối cao của quốc gia (như Quốc hội 
ngày nay) có 50 phường, mỗi phường cử 
ra 10 người điều hành công việc trong 1 


34 



năm (chế độ này có từ thế kỉ I TCN đến 
thế kỉ V). 

+ Đây là chế độ dân chủ chủ nô không có 
vua. 

+ La Mã (có vua đứng đầu). 

IV. Củng cô bài 

GV hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành ở đâu và từ 
bao giờ? 

2. Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ? 

y. Dặn dò HS 

• Xác định vị trí các quốc gia cổ đại phương Tây trên bản đồ thế giới. 

• Học thuộc các câu hỏi cuối bài. 

• So sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại phương Đông và 
phương Tây (sự hình thành, phát triển về kinh tế và thể chế chính trị). 


VĂN HÓA CỐ ĐẠI 

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• HS cần nắm được, qua mấy ngàn năm tồn tại, thời cổ đại đã để lại cho 
loài người một di sản văn hóa đồ sộ, quý báu. 

• Người phương Đông và phương Tây cổ đại đã tạo ra những thành tựu 
văn hóa đa dạng, phong phú, rực rỡ: chữ viết, chữ số, lịch, văn học, 
khoa học, nghệ thuật, v.v... 



35 




2. Tư tưởng 

• Qua bài giảng, HS thấy tự hào về những thành tựu văn minh của loài 
người thời cổ đại. 

• Chúng ta cần tìm hiểu những thành tựu văn minh đó. 

3. Kĩ năng 

• HS tập mô tả một công trình kiến trúc hay nghệ thuật thời cổ đại, qua 
những tranh ảnh GV sưu tầm và trong SGK. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Các quốc gia cổ đại phưong Tây được hình thành ở đâu và từ bao 
giờ? 

2. Tại sao gọi xã hội cổ đại phưong Tây là xã hội chiếm hữu nô lệ? 


III. Bài mới 


• Thời cổ đại, nhà nước được hình thành, loài người bước vào xã hội văn 
minh. Trong buổi bình minh của lịch sử, các dân tộc phưong Đông và 
phưong Tây đã sáng tạo nên những thành tựu văn hóa rực rỡ mà ngày 
nay chúng ta vẫn đang được thừa hưởng. 


1. Các dân tộc phương 
Đông thời cổ đại đã có 
những thành tựu văn 
hóa gì? 


GV đặt câu hỏi: 

- Kinh tế chủ yếu của các quốc gia cổ đại 
phưong Đông là kinh tế gì? 

HS trả lời: Đó là kinh tế nông nghiệp, nền kinh 
tế này phụ thuộc vào thiên nhiên (mưa 
thuận, gió hòa). 


GV giải thích thêm: Trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp, người nông dân biết được qui 
luật của tự nhiên, qui luật của Mặt Trăng 


36 



• Họ đã có những trì thức 
đầu tiên về thiên văn. 


• Họ sáng tạo ra âm lịch 
và dương lịch. 


quay xung quanh Trái Đất, Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trời. 

GV kết luận: 


GV giải thích thêm: Trên cơ sở hiểu biết về 
thiên văn, về qui luật của thời tiết, mùa 
màng sẽ thuận lợi hơn. 

Trên cơ sở đó, GV hỏi HS: 

- Con người tìm hiểu qui luật Mặt Trăng 
quay xung quanh Trái Đất và Trái Đất 
quay xung quanh Mặt Trời để sáng tạo ra 
cái gì? 

HS trả lời: - Người ta sáng tạo ra lịch. 

GV giải thích thêm: 

- Âm lịch là qui luật của Mặt Trăng quay 
quanh Trái Đất (1 vòng) là 360 ngày, 
được chia thành 12 tháng, với 4 mùa: 
Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi tháng có 29 
hoặc 30 ngày. 

- Dương lịch là qui luật của Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trời (1 vòng) là 360 - 
365 ngày, chia thành 12 tháng. 

GV hướng dẫn HS xem hình 11 SGK (chữ tượng 
hình Ai Cập) và đặt câu hỏi: 

- Chữ viết ra đời trong hoàn cảnh nào? 

GV hướng dẫn để HS trả lời: 

- Do sản xuất phát triển, xã hội tiến lên, con 
người đã có nhu cầu về chữ viết và ghi 
chép. 


37 



• Họ sáng tạo ra chữ 
tượng hình Ai Cập , chữ 
tượng hình Trung 
Quốc. 

Ví dụ: Chữ tượng hình Ai Cập (hình 11 SGK) ra 
đời 3 500 năm TCN: 

Mặt Trời, cái mồm, 

cái nhà, người đi. 

- Chữ tượng hình Trung Quốc ra đời 2000 
năm TCN: 

người, cái mồm 

cây, rừng 

Chữ viết cổ của người phương Đông được 
viết trên giấy papirút, trên mai rùa, trên 
thẻ tre hoặc trên phiến đất sét ướt rồi đem 
nung khô. 

GV hướng dẫn HS đọc trang 17 SGK (đoạn viết 
về toán học). 

GV đặt câu hỏi: Thành tựu thứ hai của loài 
người về văn hóa là gì? 

HS trả lời: Toán học. 

• Thành tựu toán học. 

- Người Ai Cập nghĩ ra 
phép đếm đến 10, rất 
giỏi hình học. 

GV hỏi HS: Tại sao người Ai Cập giỏi hình học? 

GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Hàng năm sông Nin thường gây lụt lội, 
xóa mất ranh giới đất đai, họ phải đo lại 
ruộng đất. 


38 



• Đặc biệt họ đã tìm ra 
sốpi = 3,1416 

- Người Lưỡng Hà giỏi về 
sô' học để tính toán. 

- Người Ấn Độ tìm ra sô'0. 

• Kiến trúc 

- Kim tự tháp (Ai Cập); 

- Thành Babilon. 

GV hướng dẫn HS xem hình 12 SGK (Kim tự 
tháp của Ai Cập), hình 13 SGK (thành 
Babilon với cổng đền Isơta) và tranh ảnh về 
Vạn lý trường thành của Trung Quốc. 

Sau đó GV kết luận: Đó là những kì quan của 
thế giới mà loài người rất thán phục về kiến 
trúc. 

2. Người Hy Lạp và GV gọi HS đọc mục 2 trang 18 SGK, sau đó đặt 
Rôma đã có những câu hỏi để HS trả lời: 

đóng góp gì vê văn - Thành tựu văn hóa đầu tiên của người Hy 

hóa? Lạp, Rôma là gì? 

HS trả lời: 

• Họ sáng tạo ra dương 
lịch dựa trên quì luật 
của Trái Đất quay 
xung quanh Mặt Trời. 

- Một năm có 365 ngày 
+6 giờ, chia thành 12 
tháng, mỗi tháng có 30 
hoặc 31 ngày, tháng 2 
có 28 hoặc 29 ngày. 

• GV hỏi HS: Thành tựu văn hóa thứ hai của các 

quốc gia cổ đại phương Tây là gì? 


39 



• Họ sáng tạo ra hệ chữ HS trả lời: Chữ viết, lúc đầu là 20 chữ cái, hiện 

cái: a, b, c. nay là 26 chữ cái. 

GV đặt câu hỏi tiếp để HS trả lời: 

- Người Hy Lạp và Rôma đã có những 
thành tựu khoa học gì? 

HS trả lời: 

• Họ đạt được nhiều 
thành tựu rực rỡ: 

- Toán học 

- Thiên văn 

- Vật lý 

- Triết học 

- Sử học 

- Địa lý 

Trong mỗi lĩnh vực đêu 
xuất hiện những nhà khoa 
học nổi tiếng. 

GV yêu cầu HS nêu tên một số nhà khoa học 
nổi danh: 

- Toán học: Talét, Pitago, ơcolit. 

- Vật lý: Ácsimet. 

- Triết học: Platôn, Arixtốt. 

- Sử học: Hêrôđốt, Tuxiđít. 

- Địa lý: Storabôn. 

GV đặt câu hỏi: 

- Văn học cổ Hy Lạp đã phát triển như thế 
nào? 

HS trả lời: 


40 



• Văn học cổ Hy Lạp 
phát triển rực rỡ với 
những hộ sử thi nổi 
tiếng thế giới như: 
Iliát, Ôđixê của Hôme; 
kịch thơ độc đáo như 
Ôrexti của Ét sin... 


GV đặt câu hỏi: 

- Kiến trúc cổ của Hy Lạp phát triển thế 
nào? 

HS trả lời: 


• Hy Lạp và Rôma có 
những công trình kiến 
trúc nổi tỉêhg được 
người đời sau vô cùng 
thán phục: 

- Đền Pactểnông (Aten); 

- Đấu trường Côlidê 
(Rôma); 

- Tượng lực sĩ ném đĩa; 

- Tượng thần vệ nữ (Milô) 


GV sơ kết: 

- Người Hy Lạp và Rôma đã đạt được 
những thành tựu lớn về văn hóa: sáng tạo 
ra lịch, tìm ra hệ thống chữ cái; đạt tới 
một trình độ khá cao trong nhiều lĩnh vực 
khoa học như: Toán học, Vật lý, Triết 
học, Sử học, Địa lý, Văn học, Kiến trúc, 
Điêu khắc... được cả thế giới ngưỡng mộ. 


41 



IV. Củng cô bài 

GV gọi HS trả lời câu hỏi: 

1. Nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại 
phương Đông? 

2. Nêu những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại 
phương Tây? 

3. Kể tên ba kì quan thế giới của văn hóa cổ đại. 

V. Dặn dò HS 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài. 

• Sưu tầm tranh ảnh về các kì quan văn hóa thế giới thời kì cổ đại. 


ỒN TẬP 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Những kiến thức cơ bản của Lịch sử thế giới cổ đại. 

• Sự xuất hiện của loài người trên Trái Đất. 

• Các giai đoạn phát triển của con người thời nguyên thủy thông qua lao 
động sản xuất. 

• Các quốc gia cổ đại. 

• Những thành tựu văn hóa lớn của thời kì cổ đại. 

2. Tư tưởng 

• HS thấy rõ được vai trò của lao động trong lịch sử phát triển của con 
người. 

• Các em trân trọng những thành tựu văn hóa rực rỡ của thời kì cổ đại. 


Bài 7 


42 




• Giúp HS có những kiến thức cơ bản nhất của Lịch sử thế giới cổ đại 
làm cơ sở để học tập phần Lịch sử dân tộc. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng khái quát và so sánh cho HS. 

4. Đồ dùng dạy học 

• Lược đồ Lịch sử thế giới cổ đại. 

• Tranh ảnh về các công trình nghệ thuật. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Hãy nêu những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương 
Đông và phương Tây. 

2. Kể tên năm kì quan văn hóa thế giới thời kì cổ đại. 

III. Bài mới 

Đây là bài tổng kết, trước khi vào những vấn đề chính, GV cần khái 
quát những kiến thức của lịch sử phát triển xã hội loài người. 

Đó là các vấn đề: 


• Con người xuất hiện trên Trái Đất. 

• Sự phát triển của con người và loài người. 

• Sự xuất hiện các quốc gia cổ đại và sự phát triển của nó. 

• Những thành tựu văn hóa lớn của Lịch sử thế giới cổ đại. 

• Sau đó GV dùng bản đồ Lịch sử thế giới cổ đại để đưa HS vào những 
vấn đề chính của bài. 

1. Những dấu vết của 
Người tối cổ ịngười 


vượn) được phát hiện HS trả lòi: Đông Phi, Nam Âu, châu Á (Bắc 
ở đâu? Kinh, Giava). 


43 



2. Điểm khác nhau giữa 
Người tinh khôn và 
Người tôi cổ? 
a) Về con người 


GV hướng dẫn HS xem lại hình 5 SGK xem 
tượng đầu Người tối cổ (Nêanđectan) và 
tượng đầu Người tinh khôn (Hômôsapiên) 
để HS so sánh. 


• Người tối cổ (xuất hiện 
cách đây 4 triệu - 7 
triệu năm) 

- Dáng đứng thẳng; 

- Hai tay được giải 
phóng; 

- Trán thấp, vát ra đằng 
sau; 

- u lông mày cao; 

- Xương hàm hạnh, nhô ra 
đằng trước; 

- Hộp sọ và não nhỏ; 

- Có một lớp lông mỏng 
trên cơ thể. 

• Người tinh khôn: 

- Dáng đứng thẳng; 

- Xtơng cốt nhỏ hơn; 

- Đôi tay khéo léo hơn; 

- Trán cao, mặt phẳng; 

- Hộp sọ và thể tích não 
lớn hơn; 

- Cơ thể gọn, linh hoạt 
hơn; 

- Không còn lớp lông 
mỏng trên cơ thể. 


44 



b) Về công cụ lao động GV cho HS xem lại những công cụ bằng đá, 

đồng, để HS so sánh các công cụ thời kì đồ 
đá cũ, đồ đá giữa, đồ đá mới, đồ kim khí 
(đồng). 

Sau đó HS rút ra nhận xét: 

• Người tối cổ: 

- Công cụ bằng đá ghè 
đẽo thô sơ hoặc được 
mài một mặt: mảnh 
tước đá, rìu tay ghè 
đẽo thô sơ hoặc mài 
một mặt, cuốc, thuổng. 

• Người tinh khôn: 

- Công cụ đá mài tinh xảo 

hơn: cuốc, rìu, mai, 
thuổng. 

- Công cụ đồng: cuốc, 
liềm, mai, thuổng. 

- Đồ trang sức bằng đá, 

đồng: vòng đeo cổ, đeo 
tay. 

c) Về tổ chức xã hội GV cho HS xem lại những bức tranh về người 

nguyên thủy và sau đó đặt câu hỏi để HS 
rút ra nhận xét. 

• Người tối cổ: sống 
thành từng bầy. 

• Người tinh khôn: sống 
thành các thị tộc. 

GV: Thị tộc là một nhóm người (vài chục gia 
đình) có quan hệ huyết thống. 

3. Thời cổ đại có những GV hướng dẫn HS xem lại lược đồ các quốc gia 
quốc gia lớn nào? cổ đại hình 10 SGK, sau đó hướng dẫn HS 

trả lời. 


45 



• Các quốc gia cổ đại 
phương Đông gồm có: 

Ai Cập, Lưỡng Hà, An 
Độ, Trung Quốc. 

• Các quốc gia cổ đại 
phương Tây gồm có: 

Hy Lạp và Rô ma. 

4. Các tầng lớp xã hội GV đặt câu hỏi để HS trả lời: 

chính ở thời cô đại? - Các tầng lớp xã hội chính ở các quốc gia 

cổ đại phương Đông? 

• Phương Đông gồm có: 

- Quí tộc (vua, quan). 

- Nông dân công xã (lực 

lượng sản xuất chính 
nuôi sống xã hội). 

- Nô lệ (chủ yếu phục vụ 

vua quan, quí tộc). 

GV tiếp tục đặt câu hỏi: 

- Các quốc gia cổ đại phương Tây có những 
tầng lóp xã hội nào? 

HS trả lời: 

• Ph ương Tây gồm có : 

- Chủ nô. 

- Nô lệ (lực lượng sản 
xuất đông đảo nuôi 
sống xã hội). 

5. Các loại nhà nước thời GV đặt câu hỏi và gợi ý HS trả lời: 

c<) đại - Nhà nước cổ đại phương Đông là nhà 

nước gì? 

HS trả lời: 


46 



• Nhà nước cổ đại 
phương Đông là nhà 
nước chuyên chế (vua 
quyết định mọi việc). 


GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nhà nước cổ đại phương Tây là nhà 
nước gì? 

HS trả lời: 


• Nhà nước cổ đại 
phương Tây là nhà 
nước dân chủ chủ nô 
Aten - "Hội đồng 500". 


GV giải thích lại "Hội đồng 500" là gì? 
Riêng Rôma, quyền lãnh đạo đất nước đổi 
dần từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ V theo thể 
chế quân chủ, đứng đầu là vua. 

6. Những thành tựu văn GV đặt câu hỏi và hướng dẫn HS trả lời: 

hóa của thời cô đại - Những thành tựu văn hóa của các quốc gia 

cổ đại phương Đông là gì? 


HS trả lời: 


• Phương Đông 
- Tìm ra lịch và thiên văn. 


GV đặt câu hỏi: Có mấy cách tính lịch? 
HS trả lời: 


• Có hai cách tính lịch: 

- Ầm lịch (qui luật của 
Mặt Tráng quay quanh 
Trái Đất). 


- Dương lịch (qui luật của 
Trái Đất quay quanh Mặt 
Trời). 


47 



GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Thành tựu văn hóa thứ hai của các quốc 
gia này là gì? 

HS trả lời: 

• Chữ viết: 

- Chữ tượng hình (Ai Cập 
và Trung Quốc). 

GV hỏi: 

- Thành tựu văn hóa thứ ba của các quốc 
gia này là gì? 

HS trả lời: 

• Toán học: 

- Họ rất giỏi về hình học, 
số học, tìm ra chữ số. 

HS trả lời tiếp: Chữ số lúc đầu là những cái 
vạch, sau đó những số 10, 100, 1000 có 
những ký hiệu riêng. 

- Người Ấn Độ tìm ra sô'0. 

- Tìm ra số K = 3,14. 

GV hỏi: Thành tựu về kiến trúc của các quốc gia 
này thế nào? 

• Kiến trúc: 

- Kim tự tháp ở Ai Cập. 

- Thành Bahilon. 

GV đặt câu hỏi tiếp: Các quốc gia cổ đại 
phương Đông đạt được những thành tựu rực 
rỡ về văn hóa, còn các quốc gia cổ đại 
phương Tây thì sao? 

T ,, , , , HS trả lời: 

- 1 hành tựu văn hóa cua 

các quốc gia cổ đại 
phương Tây cũng rất rực 
rỡ. 


48 



• Phương Tây sáng tạo (1 năm có 365 ngày + 6 giờ) chia thành 12 

ra dương lịch. tháng, mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày, tháng 2 

có 28 ngày, năm nhuận tháng 2 có 29 ngày). 

GV hỏi: Thành tựu thứ hai của văn hóa cổ đại 
phương Tây là gì? 

HS trả lời: 

• Họ sáng tạo ra hảng 

chữ cái: a, b, c. (Lúc đầu có 20 chữ cái, sau đó bổ sung thêm 6 

chữ cái nữa, hiện nay bảng chữ cái chúng ta 
đang dùng có 26 chữ cái). 

GV: Về khoa học, các quốc gia cổ đại phương 
Tây đã đạt được thành tựu gì? 

HS trả lời: 

Thành tựu khoa học rất 
rực rỡ: 

• Về khoa học: 

- Toán học 

- Vật lý 

- Triết học 

- Sử học 

- Địa lý 

- Vãn học. 

GV yêu cầu HS nêu lại tên các nhà bác học nổi 
tiếng lúc đó trên các lĩnh vực khoa học. 

Tiếp đó GV đặt câu hỏi: Những thành tựu về 
kiến trúc? 

HS trả lời: 

• Về kiến trúc: 

- Đền Pactênông (Aten). 

- Đấu trường Côlìdê 
(Rôma). 

- Tượng thần vệ nữ (Milô). 


49 



7. Đánh giá các thành 
tựu văn hóa lớn của 

thời cổ đại. GV gọi 1 HS khái quát: 

• Thời cổ đại, loài người 
đã đạt được những 
thành tựu văn hóa 
phong phú, đa dạng 

trên nhiều lĩnh vực. - Chúng ta rất trân trọng, giữ gìn, bảo tồn 

và phát triển những thành tựu đó. 

IV. Củng cô bài 

GV đặt câu hỏi để HS trả lời: 

1. Sự xuất hiện loài người trên Trái Đất? 

2. So sánh người tối cổ và người tinh khôn? 

3. Kể tên các quốc gia cổ đại. 

4. Những thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại? 

5. Các tầng lớp xã hội cổ đại? 

y. Dặn dò HS 

• HS học theo nội dung những câu hỏi trong SGK. 


50 



Phần hai 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 






Chương I 

BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NUỚC ta 


Bài 8 


THỜI NGUYÊN THÙY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng HS hiểu rằng: Nước ta có quá trình lịch sử lâu đời, là 
một trong những quê hương của loài người. 

• Trải qua hàng chục vạn năm là quá trình Người tối cổ đã chuyển thành 
Người tinh khôn trên đất nước ta, sự phát triển này phù hợp với quy 
luật phát triển chung của lịch sử thế giới. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS có ý thức tự hào dân tộc: Nước ta có quá trình phát 
triển lịch sử lâu đời. 

• HS biết trân trọng quá trình lao động của cha ông để cải tạo con người, 
cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng 
phong phú và tốt đẹp hơn. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện cho HS biết quan sát tranh ảnh lịch sử, rút ra nhận xét và so 
sánh. 


51 






B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 


1. Kể tên những quốc gia lớn thời cổ đại? 

2. Em hãy nêu những thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại. 

III. Bài mới 


1. Những dấu tích của 
Người tối cổ được tìm 
thấy ở đâu? 


GV gọi HS đọc mục 1 trang 22+23 SGK. 

GV đặt câu hỏi: 

- Nuớc ta xua kia là một vùng đất nhu thế 
nào? 


HS trả lời: 


- Nước ta xưa kia là một 
vùng núi rừng rậm rạp, 
nhiều hang động, sông 
suối, vùng ven biển dài, 
khí hậu hai mùa nóng 
lạnh rõ rệt, thuận lợi 
cho con người và sinh 
vật sinh sống. 

- Các nhà khảo cổ đã 
phát hiện ra nhiều di 
tích của Người tối cổ ở 
Việt Nam. 


GV gọi 1 HS trả lời câu hỏi: 

- Nguời tối cổ là nguời thế nào? 
HS trả lời: 


- Cách nay khoảng 4 triệu 
đến 5 triệu năm, 1 loài 


52 



vượn cổ đã từ trên cây 
chuyển xuống đất kiếm 
ăn, biết dùng những hòn 
đá ghè vào nhau thành 
những mảnh tước đá để 
đào bới thức ăn, đó là 
mốc đánh dấu Người tối 
cổ ra đời. 

- Họ sống thành từng bầy, 
trong các hang động, 
sống bằng hái lượm và 
săn bắt. 

- Cuộc sống hoàn toàn 
phụ thuộc vào thiên 

nhiên. GV gọi HS đọc 1 đoạn trang 23 SGK và hướng 

dẫn HS trả lời câu hỏi: 

- Di tích Người tối cổ tìm thấy ở đâu trên 
đất nước Việt Nam? 

HS trả lời: 

• Việt Nam là nơi đã có 
dấu tích của Người tối 
cổ sinh sống. 

- ơ hang Thẩm Hai, 

Thẩm Khuyên (Bình 
Gia, Lạng Sơn) người ta 
đã tìm thấy những chiếc 
răng của người tối cổ. 

GV giải thích thêm: 

- Răng này vừa có đặc điểm của răng vượn 
vừa có đặc điểm răng người, vì họ còn 
"ăn sống, nuốt tươi". 


53 



GV tiếp tục đặt câu hỏi: 

- Ngoài các di tích ở Lạng Sơn, người tối cổ 
còn cư trú ở địa phương nào trên đất nước 
ta? 

HS trả lời: 

- ơ núi Đọ (Thanh Hoá), 

Xuân Lộc (Đồng Nai) 
người ta phát hiện nhiều 
công cụ đá được ghè đẽo 
thô sơ. 

GV kết luận: 

• Như vậy, chúng ta có 
thể khẳng định: Việt 
Nam là một trong 
những quê hương của 
loài người. 

GV hướng dẫn HS xem lược đồ trang 26 và hỏi: 

Các em có nhận xét gì về địa điểm sinh 

sống của Người tối cổ trên đất nước ta. 

HS trả lời: 

- Người tối cổ sinh sống 
trên mọi miền đất nước 
ta, tập trung chủ yếu ở 
Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ. 

2. Ớ giai đoạn đầu, 

Người tinh khôn sông GV gọi HS đọc mục 2 trang 23 SGK. 
như thê nào? GV đặt câu hỏi và hướng dẫn HS trả lòi: 

- Người tối cổ trở thành Người tinh khôn từ 
bao giờ trên đất nước Việt Nam? 


54 



HS trả lời: 


• Cách đây khoảng 3 
vạn đến 2 vạn năm, 
Người tối cổ trở dần 
thành Người tinh khôn. 

• Di tích tìm thấy ở mái 
đá Ngườm (Võ Nhai, 
Thái Nguyên), Sơn Vi 
(Phú Thọ) và nhiều nơi 
khác thuộc Lai Châu, 
Sơn La, Bắc Giang, 
Thanh Hoá, Nghệ An. 


GV đặt câu hỏi tiếp: 


- Người tinh khôn sống như thế nào? 
HS trả lời: 


- Họ cải tiến việc chế tác 
công cụ đá. Từ ghè đẽo 
thô sơ đến những chiếc 
rìu đá có mài nhẵn, sắc 
phần lưỡi để đào bới 
thức ăn dễ hơn. 

- Nguồn thức ăn nhiều 
hơn. 


Tiếp đó GV hướng dẫn HS xem hình 19, 20 
SGK và đưa ra một số công cụ bằng đá đã 
được phục chế, hướng dẫn HS so sánh và 
rút ra nhận xét. 


- Công cụ bằng đá ngày càng được chế tác 
tinh xảo, gọn, rõ hình thù, sắc bén hon. 

- Nguồn thức ăn nhiều hơn, cuộc sống ổn 
định hơn. 


55 



3. Giai đoạn phát triển 
của Người tinh khôn 
có gì mới? 


GV gọi 1 HS đọc trang 23 + 24 SGK và đặt câu 
hỏi: 

- Những dấu tích của Người tinh khôn được 
tìm thấy ở những địa phương nào trên đất 
nước ta? 


HS trả lời: 


• Họ sống ở Hòa Bình, 
Bắc Sơn (Lạng Sơn), 
Quỳnh Văn (Nghệ An), 
Hạ Long (Quảng Ninh), 
Bàu Tró (Quảng Bình). 


GV giải thích thêm: Bằng phương pháp hiện đại 
- phóng xạ cacbon, người ta đã xác định: 
Người tinh khôn nguyên thủy sống cách 
đây từ 12.000 đến 4000 năm. 

GV hướng dẫn HS xem hình 21, 22, 23 SGK 
(hoặc cho các em xem những công cụ này 
đã được phục chế) và hỏi: Em có nhận xét 
gì về những công cụ này? 


HS trả lời: 


- Các công cụ đá phong 
phú, đa dạng hơn. 

- Hình thù gọn hơn, họ đã 
biết mài ở lưỡi cho sắc 


bén hơn. 

- Tay cầm của rìu ngày 
càng được cải tiến cho 
dễ cầm hơn, năng suất 
lao động cao hơn, cuộc 
sống ổn định và cái 
thiện hơn. 


56 



GV sơ kết: 

• Thời nguyền thủy trên 
đất nước ta chia làm 
hai giai đoạn: 

- Người tối cổ (sống cách 
đây hàng triệu năm). 

- Người tỉnh khôn (sống 
cách đây hàng vạn năm). 

• Phù hợp với sự phát 
triển của Lịch sử thế 
giới. 

GV giải thích câu nói của Bác Hồ đóng khung ở 
cuối bài. 

"Dân ta phải biết sử ta 

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" 

- Người Việt Nam phải biết lịch sử Việt 
Nam, biết rõ quá trình phát triển qua các 
giai đoạn "Cho tường gốc tích nước nhà 
Việt Nam" , để hiểu và rút kinh nghiệm 
của quá khứ, sống trong hiện tại tốt đẹp 
và hướng tới tương lai rực rỡ hơn. 

IV. Củng cô bài 

GV đặt câu hỏi và gọi 1 HS lên trả lòi: 

• Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời 
nguyên thủy ở nước ta theo mẫu: thời gian, địa điểm chính, 
công cụ. 

• Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo. 

V. Dặn dò HS 

HS học theo câu hỏi cuối bài và giải thích câu nói của Bác Hồ ở 
cuối bài. 


57 



Bài 9. 


ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY 
TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng, HS cần hiểu được ý nghĩa quan trọng của những đổi 
mới trong đời sống vật chất của người Việt cổ thời kì văn hóa Hòa 
Bình - Bắc Sơn. 

• HS hiểu tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy và ý thức nâng 
cao đời sống tinh thần của họ. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS ý thức về lao động và tinh thần cộng đồng. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng quan sát tranh ảnh, hiện vật, rút ra những nhận xét, 
so sánh. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Nêu những giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta? (Thời 
gian, địa điểm chính, công cụ chủ yếu). 

2. Giải thích câu nói của Bác Hồ "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc 
tích nước nhà Việt Nam". 


III. Bài mới 

1. Đòi sông vật chất 


GV: Gọi HS đọc mục 1 trang 27 SGK và hướng 
dẫn các em xem hình 25 SGK (nếu có 
những công cụ bằng đá đã phục chế cho HS 
xem thì càng tốt). 


58 




GV hỏi: 


- Trong quá trình sinh sống, người nguyên 
thủy Việt Nam làm gì để nâng cao năng 
suất lao động? 

HS trả lời: Cải tiến công cụ lao động. 

GV hỏi: Công cụ chủ yếu làm bằng gì? 

HS trả lời: Công cụ làm bằng đá. 

GV hỏi tiếp: Công cụ ban đầu của người Son Vi 
(đồ đá cũ) được chế tác như thế nào? 

HS trả lời: Họ chỉ biết ghè đẽo các hòn cuội ven 
suối để làm rìu. 

GV: Đến thời văn hóa Hòa Bình - Bắc Son (đồ 
đá giữa và đồ đá mới), người nguyên thủy 
Việt Nam chế tác công cụ thế nào? 

HS trả lời: 


- Họ đã biết mài đá, chế tác nhiều loại công 
cụ khác nhau: rìu mài vát một bên, có 
chuôi tra cán, chày. 

- Họ còn biết dùng tre, gỗ, sừng, xưong làm 
công cụ và những đồ dùng cần thiết. 

- Biết làm gốm. 

GV so kết: 


• Từ thời Sơn Vỉ đến 
Hòa Bình - Bắc Sơn, 
người nguyên thủy luôn 
cải tiến công cụ để 
nâng cao năng suất lao 
động. 

• Lúc đầu công cụ chỉ là 
những hòn cuội, ghè 
đẽo thô sơ (Sơn Vi), 


59 



sau đó được mài vát 
một bên làm ríu tay, 
tiến tới rìu tra cán 
(Hòa Bình - Bắc Sơn). 


GV đặt câu hỏi: Việc làm gốm có gì khác so với 
việc làm công cụ đá? 


HS trả lời: Việc làm gốm chứng tỏ rằng công cụ 
sản xuất dược cải tiến, đời sống người 
nguyên thủy được nâng cao hon. 


• Họ biết làm gốm (dấu 
hiệu của thời kì đồ đá 
mới). 


GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Những điểm mới về công cụ và sản xuất 
của thời Hòa Bình - Bắc Son là gì? 

HS trả lời: 


- Công cụ đồ đá tinh xảo hon. 

- Họ biết trồng trọt và chăn nuôi. 

- Nguồn thức ăn ngày càng tăng (ngoài cây, 
củ kiếm được, họ còn trồng thêm rau, đậu, 
lúa; biết chăn nuôi: trâu, bò, chó, lợn ...). 

GV đặt câu hỏi: 

- Em cho biết ý nghĩa của việc trồng trọt và 
chăn nuôi? 


HS trả lời: 


- Chứng tỏ thức ăn của con người ngày 
càng nhiều. 

- Cuộc sống ổn định hon, ít phụ thuộc vào 
thiên nhiên hon, đỡ đói rét hon (lúc đầu 
kinh tế nguyên thủy là hái lượm, và săn 


60 



bắt). Nhưng lúc này họ đã biết trồng trọt 
và chăn nuôi, thức ăn có tích trữ. 

GV sơ kết: 

• Như vậy, điểm mới vê 
công cụ và sản xuất 
của văn hóa Hòa Bình- 
Bắc Sơn là: 

- Người nguyên thủy luôn 
cải tiến công cụ lao 
động (chế tác đá tinh 
xảo hơn). 

- Năng suất lao động tăng 
lên. 

- Nghề nông nguyên thủy 
gồm hai ngành chính là 
trồng trọt và chăn nuôi. 

- Cuộc sống ổn định hơn. 

- Họ sống trong hang 
động và các túp lều 
hằng cỏ hoặc lá cây. 

2. Tổ chức xã hội GV gọi HS đọc mục 2 trang 28 SGK. 

GV đặt câu hỏi: 

- Người nguyên thủy Hòa Bình - Bắc Sơn 
sống như thế nào? 

HS trả lời: 

- Họ sống thành từng nhóm ở những vùng 
thuận tiện. 

- Họ định cư lâu dài ở một số nơi (những 
lớp vỏ sò dày 3-4 mét chứa nhiều công 
cụ, xương thú). 


61 



GV đặt câu hỏi: 

- Quan hệ xã hội của người Hòa Bình - Bắc 
Sơn thế nào? 

HS trả lời: 


- Quan hệ xã hội được hình thành là quan 
hệ huyết thống (cùng chung một dòng 
máu, có họ hàng với nhau). 

Họ sống cùng nhau: 

- Tôn người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ. 

- Đó là chế độ thị tộc mẫu hệ. 

GV giải thích thêm: Chế độ thị tộc mẫu hệ là tổ 
chức xã hội đầu tiên của loài người, lúc đó 
vị trí của người phụ nữ trong gia đình và 
trong xã hội (thị tộc) rất quan trọng (kinh tế 
hái lượm và săn bắt, cuộc sống phụ thuộc 
nhiều vào lao động của người phụ nữ). 
Trong thị tộc cần có người đứng đầu để lo 
việc làm ăn, đó là người mẹ lớn tuổi nhất. 
Vì vậy, lịch sử gọi đó là thời kì thị tộc 
mẫu hệ. 

GV sơ kết: 


• Thời kì văn hóa Hòa 
Bình - Bắc Sơn , người 
nguyên thủy sống 
thành từng nhóm (cùng 
huyết thống) ở một nơi 
ổn định, tôn vinh người 
mẹ lớn tuổi nhất làm 
chủ. Đó là thời kì thị 
tộc mẫu hệ. 


62 



3. Đời sống tinh thần 


GV: Gọi HS đọc mục 3 trang 28, 29 SGK và 
hướng dẫn các em xem hình 26, 27 đồng 
thời cho các em xem những đồ trang sức 
của người nguyên thủy đã được phục chế. 
GV đặt câu hỏi: 

- Ngoài lao động sản xuất, người Hòa 
Bình - Bắc Son còn biết làm gì? 

HS trả lời: Họ biết làm đồ trang sức. 

GV hỏi tiếp: Đồ trang sức được làm bằng gì? 

HS trả lời: 

- Những vỏ ốc được xuyên lỗ; 

- Vòng đeo tay bằng đá; 

- Vòng đeo tai bằng đá; 

- Chuỗi hạt bằng đất nung. 

GV: Theo em, sự xuất hiện những đồ trang sức 
của người nguyên thủy có ý nghĩa gì? 

HS trả lời: 

- Cuộc sống vật chất của con người ngày 
càng ổn định (không đói, rét), cuộc sống 
tinh thần phong phú hon. 

- Họ có nhu cầu làm đẹp. 

- Quan hệ thị tộc (mẹ con, anh em ngày 
càng càng gắn bó hơn), quan hệ cũng 
được người xưa ghi lại ở hình 27 SGK. 

GV: Theo em, việc chôn công cụ lao động theo 
người chết nói lên cái gì? 

HS trả lời: Điều đó chứng tỏ cuộc sống tinh thần 
của người nguyên thủy Hòa Bình - Bắc Sơn 
phong phú hơn, họ quan niệm người chết 


63 



sang thế giới bên kia cũng phải lao động và 
họ đã có sự phân biệt giàu nghèo. 

GV so kết: 

• Đời sống tỉnh thần của 
người nguyên thủy 
phong phú hơn. 

• Xã hội đã phân hiệt 
giàu nghèo. 

• Cuộc sống ổn định, 
phong phú hơn nhiều. 

IV. Củng cô bài 

HS trả lời câu hỏi cuối bài: 

1. Những điểm mới trong đời sống vật chất và xã hội của người 
nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Son? 

2. Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là 
gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người 
chết. 

y. Dặn dò HS 

Về nhà các em học theo những câu hỏi cuối bài. 


64 



Chương II 

THỜI ĐẠI DựNG NƯỚC: VĂN LANG - Âu LẠC 


NHỮNG CHUYẾN BIẾN 
TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS hiểu được: 

• Những chuyển biến lớn, có ý nghĩa quan trọng của nền kinh tế nước ta. 

• Công cụ cải tiến (kĩ thuật chế tác đá tinh xảo hơn). 

• Nghề luyện kim xuất hiện (công cụ bằng đồng xuất hiện) năng suất 
lao động tăng nhanh. 

• Nghề nông nghiệp trồng lúa nước ra đời làm cho cuộc sống người Việt 
cổ ổn định hơn. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS tinh thần sáng tạo trong lao động. 

3. Kĩ năng 

• Tiếp tục bồi dưỡng cho HS kĩ năng nhận xét, so sánh, liên hệ thực tiễn. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những điểm mới trong đời sống vật chất, xã hội của người nguyên 
thủy thời kì văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn? 

2. Tổ chức xã hội người nguyên thủy thời kì văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn? 


Bài 10 


65 




III. Bài mới 

1. Công cụ sản xuất GV gọi 1 HS đọc mục 1 trang 30 SGK và hướng 
được cải tiến như thê' dẫn HS xem hình 28, 29 SGK. 
nào? Sau đó GV đặt câu hỏi: 

- Địa bàn cư trú của người Việt cổ trước 
đây là ở đâu? Và sau đó mở rộng ra sao? 

HS trả lời: 

- Địa bàn cư trú của người Việt cổ trước 
đây là ở vùng chân núi, thung lũng, ven 
sông, ven suối, sau đó một số người đã 
chuyển xuống đồng bằng, lưu vực những 
con sông lớn để sinh sống với nghề nông 
nghiệp nguyên thủy. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Nhìn vào hình 28, 29 và 30, em thấy công 
cụ sản xuất của người nguyên thủy gồm 
có những gì? 

HS trả lời: 

• Công cụ sản xuất của 
họ có: 

- Rìu đá có vai, mài nhẵn 
hai mặt; 

- Lưỡi đục; 

- Bàn mài đá và mảnh 
cưa đá; 

- Công cụ hằng xương, 
sừng nhiều hơn; 

- Đồ gốm xuất hiện; 

- Xuất hiện chì lưới hằng 
đất nung (đánh cá); 


66 



- Xuất hiện đồ trang sức 
(vòng tay, vòng cổ hằng 
đá, hằng vỏ ốc). 


GV đặt câu hỏi: 


2. Thuật luyện kim dã 
được phát minh như 
thế nào? 


- Những công cụ bằng đá, xương, sừng đã 
dược các nhà khảo cổ tìm thấy ở địa 
phương nào trên đất nước ta? Thcd gian 
xuất hiện? 

HS trả lời: Những công cụ này tìm thấy ở một số 
di chỉ: Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc 
(Thanh Hoá), Lung Leng (Kon Tum). 
Những công cụ này có niên đại cách nay 
khoảng 4000 —> 3500 năm, với chủng loại 
phong phú: 

- Rìu, bôn đá được mài nhẵn với hình dáng 
cân xứng. 

- Đồ gốm phong phú: vò, bình, vại, bát, đĩa, 
cốc có chân cao... với hoa văn đa dạng. 

GV gọi HS đọc mục 2 trang 31, 32 SGK. 

GV hỏi: 

- Cuộc sống của người Việt cổ ra sao? 

HS trả lời: Cuộc sống của người Việt cổ ngày 
càng ổn định hơn, xuất hiện những bản làng 
ở ven các con sông lớn: sông Hồng, sông 
Mã, sông Cả, sông Đồng Nai với nhiều thị 
tộc khác nhau. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Để định cư lâu dài, con người cần làm gì? 


67 



HS trả lời: 


• Để định cư lâu dài, 
con người cần phải 
phát triển sản xuất 
nâng cao đời sống, 
muốn vậy phải cải tiến 
công cụ lao động. 


GV đặt câu hỏi: 

- Công cụ cải tiến sau đồ đá là gì? 
HS trả lời: Đồ đồng. 

GV: Đồ đồng xuất hiện như thế nào? 


• Nhờ sự phát triển của 
nghề làm đồ gốm, 
người Phùng Nguyên, 
Hoa Lộc đã tìm thấy 
các loại quặng kim 
loại, quặng đồng được 
tìm thấy đầu tiên, thuật 
luyện kim ra đời. Đồ 
đồng xuất hiện. 


GV giải thích thêm: 


- Khi phát hiện ra kim loại đồng, người 
Việt cổ đã nung đồng nóng chảy ở nhiệt 
độ từ 800 1000°c, sau đó họ dùng 

những khuôn đúc đồng (bằng đất sét) để 
đúc được công cụ theo ý muốn, không 
phải mài đá như trước, những công cụ này 
sắc bén hon, năng suất lao động cao hon: 
rìu đồng, cuốc đồng, liềm đồng... 


68 



GV hỏi HS: Thuật luyện kim có ý nghĩa như thế 
nào đối với cuộc sống của người Việt cổ? 

HS trả lời: 

• Họ tìm ra đồng, có thể 
làm ra những công cụ 
theo ý muốn, năng suất 
lao động cao hơn, của 
cải dồi dào hơn. Cuộc 
sống của người nguyên 
thủy ngày càng ổn định 
hơn. 

3. Nghê trồng lúa nước GV gọi HS đọc mục 3 trang 32 SGK. 
ra đời ở đâu và trong Gv đặt câu hỏi: 
điều kiện nào? 

- Những dấu tích nào chứng tỏ người Việt 
cổ đã phát minh ra nghề trồng lúa nước? 

HS trả lời: 

- Theo các nhà khoa học: 

• Nước ta là một trong 
những quê hương của 
cây lúa hoang. 

• Với công cụ (đá, 
đồng), cư dân Việt cổ 
sống định cư ở đồng 
bằng, ven sông lớn, họ 
đã trồng được các loại 
rau, củ đặc biệt là cây 
lúa. Nghề trồng lúa 
nước ra đời. 


69 



GV sơ kết: 


• Như vậy, cây lúa trở 
thành cây lương thực 
chính ở nước ta. 


• Nghề nông nguyên 
thủy ra đời, gồm hai 
ngành chính là trồng 
trọt và chăn nuôi: 


- Trồng trọt: rau, củ, lúa 
nước; 

- Chăn nuôi: trâu, hò, 
chó, lợn. 


GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Theo em, vì sao từ đây con người có thể 
định cư lâu dài ở đồng bằng ven sông 
lớn? 


HS trả lời: 

- Họ có nghề trồng lúa nước; 

- Công cụ sản xuất được cải tiến (đồ đồng); 

- Của cải vật chất ngày càng nhiều hơn; 

- Điều kiện sống tốt hơn; 

- Cho nên, họ có thể định cư lâu dài. 

GV sơ kết toàn bài: 

- Trên bước đường phát triển sản xuất để 
nâng cao đời sống, con người đã biết sử 
dụng ưu thế của đất đai. 

- Người Việt cổ đã tạo ra hai phát minh lớn: 
thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa 
nước. 

- Cuộc sống ổn định hơn. 


70 



IV. Củng cô bài 

GV gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài: 

1. Hãy điểm lại những nét mới về công cụ sản xuất và ý nghĩa của việc 
phát minh ra thuật luyện kim. 

2. Theo em, sự ra đời nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như 
thế nào? 

3. Sự đổi thay trong đời sống kinh tế của con người thời kì Phùng 
Nguyên so với thời kì Hòa Bình - Bắc Son? 

V. Dặn dò HS 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài, đó là những kiến thức co bản nhất 
của bài. 


Bài 11 


NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỂ XÃ HỘI 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Kinh tế phát triển, xã hội nguyên thủy đã có nhiều chuyển biến, trong 
xã hội đã có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà. 

• Chế độ mẫu hệ chuyển sang phụ hệ. 

• Trên đất nước ta đã nảy sinh những vùng văn hóa lớn, chuẩn bị bước 
sang thời kì dựng nước (đặc biệt là thời kì văn hóa Đông Son). 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS ý thức về cội nguồn dân tộc. 


3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng cho HS kĩ năng nhận xét, so sánh và sử dụng bản đồ. 


71 




B. NỘI DUNG 


£ 

I. On định lớp 


II. Kiểm tra bài cũ 

1. Sự ra đời nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào 
đối với cuộc sống của người nguyên thủy? 

2. Những nét mới về công cụ sản xuất và kĩ thuật luyện kim của thời kì 
văn hóa Phùng Nguyên? 


III. Bài mới 


1. Sự phân công lao động 
đã được hình thành 
như thế nào? 


GV gọi HS đọc mục 1 trang 33 SGK và hướng 
dẫn HS trả lời câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về việc đúc một công 
cụ bằng đồng hay làm một bình sứ nung 
so với việc làm một công cụ bằng đá? 


HS trả lời: 


- Đúc một công cụ bằng đồng phức tạp hon, 
cần kĩ thuật cao hon, nhưng nhanh chóng 
hon, sắc bén hon, năng suất lao động cao 
hơn. 


GV đặt câu hỏi: 

- Có phải trong xã hội ai cũng biết đúc 
đồng? 

HS trả lời: 


- Chỉ có một số người biết luyện kim đúc 
đồng (chuyên môn hóa). 

GV hỏi: 

- Sản xuất phát triển, số người lao động 
ngày càng tăng, tất cả mọi người lao động 
vừa lo sản xuất ngoài đồng, vừa lo rèn 
đúc công cụ được không? 


72 



HS trả lời: Không, phải có sự phân công lao 
động nông nghiệp, thủ công nghiệp được 
tách thành hai nghề riêng. 

GV sơ kết: 

• Thủ công nghiệp tách 
khỏi nông nghiệp là 
một hước tiến của xã 
hội. Sự phân công lao 
động xuất hiện. 

GV gợi ý và đặt câu hỏi: 

- Sản xuất phát triển, số người lao động 
tăng lên, người nông dân vừa lo việc đồng 
áng, vừa lo việc nhà có dược không? 

HS trả lời: Như vậy thì sẽ rất vất vả, cần có sự 
phân công lao động ở trong nhà và ngoài 
đồng. 

GV: Theo truyền thống dân tộc, đàn ông lo việc 
ngoài đồng hay lo việc trong nhà? 

HS trả lời: Đàn ông lo việc ngoài đồng, đàn bà 
lo việc trong nhà thì hợp lý hơn, bởi vì lao 
động ngoài đồng nặng nhọc, cần có sức 
khoẻ của người đàn ông; lao động ở nhà, 
công việc nhẹ nhàng hơn nhưng đa dạng, 
phức tạp, tỉ mỉ, người phụ nữ đảm nhiệm sẽ 
hợp lý hơn. 

GV sơ kết: 

• Như vậy, trong xã hội 
đã có sự phân công lao 
động giữa đàn ông và 
đàn bà. Địa vị của 


73 



người đàn ông trong 
gia đình và xã hội ngày 
càng quan trọng hơn. 
Chế độ mẫu hệ chuyển 
sang chế độ phụ hệ. 


2. Xã hội có gì đổi mới? 


GV giải thích thêm: Địa vị của người đàn ông 
ngày càng tăng lên, người đứng đầu cả thị 
tộc, bộ lạc là nam giới, không phải là phụ 
nữ như trước, trong lịch sử gọi đó là chế độ 
mẫu hệ chuyển sang phụ hệ. 

GV hướng dẫn HS đọc mục 2 trang 33 SGK và 
đặt câu hỏi: 

- Các làng, bản (chiềng, chạ) ra đời như thế 
nào? 


HS trả lời: Sản xuất ngày càng phát triển 

- Cuộc sống con người ngày càng ổn định. 

- Họ định cư lâu dài ở đồng bằng ven các 
con sông lớn, dần dần hình thành các 
chiềng, chạ, sau này gọi là các làng, bản; 
trong các chiềng, chạ có quan hệ huyết 
thống gọi là các thị tộc. 

GV đặt câu hỏi: Bộ lạc được ra đời như thế nào? 

HS trả lời: 


• Nhiều chiềng, chạ (thị 
tộc) họp nhau lại 
thành bộ lạc. 

• Đứng đầu thị tộc là 
một tộc trưởng (già 
làng). 


74 



• Đứng đầu bộ lạc là 
một tù trưởng (có 
quyền chỉ huy, sai bảo, 
được chia phần thu 
hoạch lớn hơn người 
khác). 

GV đặt câu hỏi: Tại sao ở thời kì này, trong một 
số ngôi mộ người ta đã chôn theo công cụ 
sản xuất và đồ trang sức, nhưng số lượng và 
chủng loại khác nhau? 

HS trả lời: 

• Xã hội đã có sự phân 
biệt giàu nghèo. 

GV giải thích thêm: Những người có chức 
quyền (tộc trưởng) được chia của cải nhiều 
hon, họ chiếm một số của cải dư thừa của 
thị tộc, ngày càng giàu lên, xã hội bắt đầu 
phân biệt giàu - nghèo và xuất hiện tư hữu. 

3. Bước phát triển mới vê GV: Gọi HS đọc phần 3 trang 34, 35 SGK và 
xã hội được nảy sinh hướng dẫn HS xem các hình 31, 32, 33, 34; 

như thế nào? xem những công cụ bằng đồng, đá dược 

phục chế (nếu có); so sánh với các công cụ 
đá trước đó. 

GV đặt câu hỏi: 

- Thcd kì văn hóa Đông Son, các công cụ 
chủ yếu được chế tác bằng nguyên liệu 
gì? (đồng). 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Em có nhận xét gì về công cụ bằng đồng? 
(sắc bén hon, năng suất lao động tăng 
lên). 


75 



GV: Tại sao từ thế kỉ VII đến thế kỉ I TCN, trên 
đất nước ta lại hình thành các trung tâm văn 
hóa lớn? 

HS trả lời: 

- Nhờ có công cụ bằng đồng ra đời (gần 
như thay thế đồ đá). 

- Có sự phân công lao động giữa đàn ông và 
đàn bà. 

- Sản xuất phát triển. 

GV hỏi: Em hãy nêu tên những trung tâm văn 
hóa đó? 

HS trả lời: 

- Óc Eo (An Giang). 

- Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). 

- Đông Son (Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ). 

GV tiếp tục đặt câu hỏi: 

- Theo em, những công cụ nào góp phần tạo 
nên chuyển biến trong xã hội? 

HS trả lời: 

- Công cụ bằng đồng thay thế công cụ bằng 
đá: lưỡi cày, cuốc, liềm, mũi giáo dao 
găm... 

GV: Cư dân của văn hóa Đông Son gọi chung là 
Lạc Việt. 

GV tổng kết: 

• Do sản xuất nông 
nghiệp phát triển, thời 
kì Đông Sơn, thủ công 
nghiệp đã tách khỏi 
nông nghiệp, công cụ 
hằng đồng thay thế 
công cụ bằng đá. 


76 



• Có sự phân công lao 
động giữa đàn ông và 
đàn hà. 

• Phân hiệt giàu - nghèo. 

• Các chiềng, chạ (làng, 
bản) ra đời. Đó là các 
công xã thị tộc. 

• Liên minh các thị tộc 
là bộ lạc. 

• Liên minh bộ lạc là 
quốc gia. 

• Đáy là thời kì chuẩn bị 
hình thành quốc gia. 

IV. Củng cô bài 

HS trả lời các câu hỏi: 

1. Những nét mới về tình hình kinh tế và xã hội của cư dân Lạc Việt. 

2. Công cụ lao động thuộc văn hóa Đông Sơn có gì mới so với văn hóa 
Hòa Bình - Bắc Sơn? Tác dụng của sự thay đổi? 


Bài 12 


NƯỚC VĂN LANG 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS cần nắm được: 

• Những nét cơ bản về điều kiện hình thành nhà nước Văn Lang. 

• Nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước nhà, tuy 
còn sơ khai nhưng đó là một tổ chức quản lý đất nước vững bền, đánh 
dấu giai đoạn mở đầu thời kì dựng nước. 


77 




2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào dân tộc: nước ta có lịch sử phát triển lâu 
đời, đồng thời giáo dục cho các em tình cảm cộng đồng. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, đánh giá các sự kiện lịch sử và kĩ năng vẽ 
so đồ một tổ chức nhà nước so khai. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những nét mới về kinh tế, xã hội của cư dân Lạc Việt? 

2. Hãy nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển sản xuất của 
thời kì văn hóa Đông Son. 


III. Bài mới 


1. Nhà nước Văn Lang 
ra đời trong hoàn 
cảnh nào? 


GV gọi HS đọc mục 1 trang 35 SGK và sau đó 

đặt câu hỏi cho HS trả lời: 

- Vào khoảng cuối thế kỉ VIII - đầu thế kỉ 
VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ đã có thay đổi gì lớn? 

HS trả lời: 

- Hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi 
nhau về tiếng nói và phưong thức hoạt 
động kinh tế. 

- Sản xuất phát triển. 

- Trong các chiềng, chạ có sự phân biệt 
giàu nghèo, mâu thuẫn giàu nghèo đã nảy 
sinh. 

- Sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước ở lưu 
vực các con sông lớn gặp nhiều khó khăn, 
lũ, lụt. 


78 



GV đặt câu hỏi tiếp. 

- Theo em, truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh nói 
lên hoạt động gì của nhân dân ta hồi đó? 

HS trả lời: 


- Đó là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân ta 
chống lại thiên nhiên để bảo vệ mùa 
màng và cuộc sống thanh bình. 

GV hỏi: Để chống lại sự khắc nghiệt của thiên 
nhiên, người Việt cổ lúc đó làm gì? 

HS trả lời: Các bộ lạc, chiềng, chạ đã liên kết 
với nhau và bầu ra người có uy tín để tập 
hợp nhân dân các bộ lạc chống lũ lụt, bảo 
vệ mùa màng và cuộc sống. 

GV hướng dẫn HS xem các hình 31, 32 SGK và 
đặt câu hỏi: 

- Em có suy nghĩ gì về vũ khí trong các 
hình 31, 32? 

GV gợi ý để HS trả lời. 


• Cư dân Lạc Việt luôn 
phải đấu tranh với 
thiên nhiên để hảo vệ 
mùa màng. 

• Họ còn đấu tranh với 
giặc ngoại xâm, giải 
quyết những xung đột 
giữa các tộc người, 
giữa các bộ lạc với 
nhau. 


GV sơ kết: Nhà nước Văn Lang ra đời trong 
hoàn cảnh khá phức tạp, cư dân luôn phải 
đấu tranh với thiên nhiên, chống ngoại xâm 
để bảo vệ cuộc sống bình yên. 


79 



GV giải thích thêm: 

• Trong hoàn cảnh đó, 
các hộ lạc có nhu cầu 
thống nhất với nhau, 
muốn vậy cần có một 
người chỉ huy có uy tín 
và tài năng. Nhà nước 
Văn Lang ra đời trong 
hoàn cảnh đó. 

2. Nước Văn Lang thành GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 36 SGK, sau 
lập đó đặt câu hỏi để HS trả lời: 

- Địa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ở 
đâu? 

HS: Địa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ở ven 
sông Hồng, từ Ba Vì (Hà Tây) đến Việt Trì 
(Phu Thọ)ĩ 

GV hỏi: Trình độ phát triển của bộ lạc Văn 
Lang thế nào? 

HS trả lời: Họ là một trong những bộ lạc hùng 
mạnh và giàu có nhất thời đó. Di chỉ Làng 
Cả (Việt Trì) cho chúng ta biết, ở địa bàn 
cư trú của bộ lạc Văn Lang nghề đúc đồng 
phát triển sớm, dân cư đông đúc. 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Dựa vào thế mạnh của mình, thủ lĩnh bộ 
lạc Văn Lang làm gì? 

HS trả lời: 

• Thủ lĩnh bộ lạc Văn 
Lang đã thống nhất 
các hộ lạc ở đồng hằng 
Bắc Bộ và Bắc Trung 


80 



Bộ thành liên minh hộ 
lạc. Đó là nhà nước 
Văn Lang. 

GV hỏi tiếp: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời 
gian nào? Ai đứng đầu? Đóng đô ở đâu? 

HS trả lời: 

• Nhà nước Văn Lang ra 
đời khoảng thế kỉ VII 
TCN. 

• Thủ lĩnh bộ lạc Vãn 
Lang đứng đầu nhà 
nước, tự xưng là Hùng 
Vương. 

GV giải thích thêm về hai từ "Hùng Vưong" 
("Hùng" là mạnh, "vưong" là vua). 

• Kinh đô của nhà nước 
mới này là Văn Lang 
(Bạch Hạc thuộc tỉnh 
Phú Thọ ngày nay). 

3. Nhà nước Văn Lang GV gọi HS đọc mục 3 trang 36, 37 SGK, sau đó 
được tổ chức như thê đặt câu hỏi: 

nào? - Sau khi nhà nước Văn Lang ra đời, Hùng 

Vưong tổ chức nhà nước như thế nào? 

HS trả lời: 

• Hùng Vương chia nước 
ra làm 15 hộ, vua có 
quyền quyết định tối 
cao trong nước. 

• Các hộ đều chịu sự cai 
quản của vua (cha 
truyền con nối). 


81 



• Để cai trị nước, Hùng 
Vương đặt ra các chức 
quan: Lạc hầu (tướng 
văn), Lạc tướng (tướng 
võ). 

• Đứng đầu các hộ là 
Lạc tướng. 

• Đứng đầu chiêng, chạ 
là Bồ chính. 


GV giải thích thêm: 

- Con trai của vua được gọi là Quan lang, 
con gái vua là Mỵ nưong. 

- Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và 
quân đội, khi có chiến tranh vua Hùng và 
các Lạc tướng huy động thanh niên trai 
tráng ở chiềng, chạ tập hợp nhau lại, cùng 
chiến đấu. 

GV yêu cầu HS xem so đồ tổ chức nhà nước 

Văn Lang trang 37 SGK và giải thích: Nhà 

nước Văn Lang còn rất so khai. 

- Trung ưong có vua Hùng và các Lạc hầu, 
Lạc tướng. 

- Bộ là co quan trung gian giữa tmng ưong 
và địa phương, đứng đầu là các Lạc tướng. 

- Địa phương có chiềng, chạ, đứng đầu là 
Bồ chính. 

GV yêu cầu HS giải thích rõ sơ đồ nhà nước 

Văn Lang. 


82 



Sơ đồ nhà nước Văn Lang 



GV hướng dẫn HS xem hình 35 (Lăng vua 

Hùng) và mô tả thêm về di tích Đền Hùng. 

GV kết luận: Thòi kì các vua Hùng dựng nước 

Văn Lang là thời kì có thật trong lịch sử. 

GV sơ kết bài: 

- Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn 
cảnh: các bộ lạc ở Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ luôn phải đấu tranh chống lại thiên 
nhiên và chống giặc ngoại xâm, giải 
quyết các cuộc xung đột giữa các bộ lạc 
với nhau. 

- Cần thống nhất với nhau để đối phó với 
thiên nhiên và bảo vệ an ninh quốc gia. 

- Thế kỉ vn trước CN, nhà nước Văn Lang 
ra đời, đóng đô ở Văn Lang (Bạch Hạc, 
Phú Thọ ngày nay), đứng đầu nhà nước là 
vua Hùng. 


83 












- Giúp vua cai trị nước là các Lạc hầu, Lạc 
tướng, ở địa phương là các Bồ chính. 

GV giải thích câu nói của Bác Hồ: 

"Các vua Hùng đã có công dựng nước 
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" 
Đó là trách nhiệm của thế hệ sau, đặc biệt 
là thế hệ trẻ. 

IV. Củng cô bài 

GV gọi HS trả lời các câu hỏi cuối bài: 

1. Những lý do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương? 

2. Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước đầu tiên này? 

V. Dặn dò 

• HS học theo câu hỏi cuối bài. 

• Giải thích sơ đồ nhà nước Văn Lang. 


Bài 13 


ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT 
VÀ TINH THẦN CỦA cữ DÂN VĂN LANG 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng, giúp HS hiểu rõ, thời kì Văn Lang, cư dân đã xây dựng 
cho mình một cuộc sống vật chất và tinh thần riêng, phong phú, tuy 
còn sơ khai. 

2. Tư tưởng 

• Bước đầu giáo dục cho HS lòng yêu nước và ý thức về văn hóa dân 
tộc. 


84 




3. Kĩ năng 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng quan sát hình ảnh và nhận xét. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang? 

2. Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước đầu tiên này? 


III. Bài mới 


1. Nông nghiệp và các 
nghề thủ công 
a) Nông nghiệp 


GV yêu cầu HS đọc mục 1 trang 38 SGK và 
hướng dẫn các em quan sát các công cụ lao 
động ở hình 33 (bài 11). 

GV: Giới thiệu Người Lạc Việt lúc đó đã biết 
trồng lúa nước và trồng lúa nưong (tùy theo 
điều kiện sống của họ). 

GV đặt câu hỏi: 

- Em hãy nhìn vào công cụ lao động ở hình 
33, bài 11, nêu rõ: Cư dân Văn Lang xới 
đất để gieo cấy bằng công cụ gì? 

HS trả lời: Công cụ xới đất của họ là các lưỡi 
cày bằng đồng. 

GV giải thích thêm: Như vậy nông nghiệp nước 
ta đã chuyển từ giai đoạn nông nghiệp dùng 
cuốc sang nông nghiệp dùng cày, các công 
cụ bằng đá đã chuyển sang công cụ bằng 
đồng. Đây là bước tiến dài trong lao động 
sản xuất của cư dân Văn Lang. 


85 



GV hỏi: Trong nông nghiệp cư dân Văn Lang 
biết làm những nghề gì? 

HS trả lời: 

• Họ biết trồng trọt và 
chăn nuôi. 

GV hỏi: Họ trồng những cây gì? 

• Trồng trọt: Lúa là cây 
lương thực chính, 
ngoài ra còn trồng 
thêm bầu, bí, rau, 
đậu... 

GV hỏi tiếp: Họ chăn nuôi gì? 

• Chăn nuôi: Cư dân 
Vãn Lang biết chăn 
nuôi gia súc, chăn tằm. 

GV sơ kết: Như vậy, với công cụ bằng đồng, 
nghề nông nguyên thủy ở Văn Lang đã có 
những bước tiến mới. Người Việt cổ đã biết 
trồng trọt và chăn nuôi gia súc (trâu, bò để 
cày ruộng), cây lúa là lương thực chính, 
cuộc sống của họ ổn định hơn và ít phụ 
thuộc vào thiên nhiên hơn. 

b) Thủ công nghiệp GV hỏi: 

- Cư dân Văn Lang đã biết làm những nghề 
thủ công gì? 

HS trả lời: 

• Họ biết làm gốm, dệt 
vải, lụa, xây nhà, đóng 
thuyền (được chuyên 
môn hóa). 


86 



GV yêu cầu HS quan sát các hình 36, 37, 38 
SGK và trả lời câu hỏi: 

- Qua các hình 36, 37, 38 em nhận thấy 
nghề thủ công nào phát triển nhất thời 
bấy giờ? 

HS trả lời: 

• Nghề luyện kim. 

GV hỏi HS: Kĩ thuật luyện kim phát triển như 
thế nào? 

HS trả lời: 

• Nghề luyện kim được 
chuyên môn hóa cao. 

• Ngoài việc đúc vũ khí, 
lưỡi cày... người thợ 
thủ công còn đúc trống 
đồng, thạp đồng. 

GV giải thích thêm: Trống đồng là vật tiêu biểu 
cho nền văn minh Văn Lang. Kĩ thuật luyện 
đồng của người Việt cổ đã đạt đến trình độ 
điêu luyện, nó là hiện vật tiêu biểu nhất cho 
trí tuệ, tài năng và thẩm mỹ của người thợ 
thủ công đúc đồng thời bấy giờ (trong một 
thời gian dài chúng ta không thể phục chế 
trống đồng bằng phương pháp hiện đại, vài 
chục năm gần đây chúng ta mới phục chế 
được trống đồng bằng phương pháp thủ 
công (đúc đồng ở làng Ngũ Xá). 

• Họ hắt đầu biết rèn 
sắt. 


87 



GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở 
nhiều nơi trên đất nước ta và ở nước ngoài 
thể hiện điều gì? 

HS trả lời: 

- Điều đó chứng tỏ rằng: Đây là thời kì đồ 
đồng và nghề luyện kim rất phát triển. 

- Cuộc sống định cư của người dân ổn định 
hơn, no đủ hơn. 

- Họ có cuộc sống văn hóa đồng nhất. 

GV giải thích thêm: 

- Trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở 
nhiều nơi trcn đất nước ta và ở Inđônêxia, 
Malaixia cũng tìm thấy những trống đồng 
có nét giống như trống đồng Đông Sơn 
nước ta. 


2. Đời sông vật chất của 
cư dân Văn Lang ra 
sao? 


GV gọi HS đọc mục 2 trang 39 SGK, sau đó GV 
hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: 

- Đời sống vật chất thiết yếu của con người 
là gì? 


HS trả lời: Ăn, mặc, ở, đi lại. 


GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Người Văn Lang ở như thế nào? 
HS trả lời: 


• Họ ở nhà sàn, mái 
cong hình thuyền hay 
mái tròn hình mui 
thuyền, làm hằng tre, 
gỗ, nứa, lá, có cầu 


88 



thang tre (hay gỗ) để 
lên xuống. 

• Họ ở thành làng, chạ 
(vài chục nóc nhà). 


GV hỏi: Vì sao người Văn Lang ở nhà sàn? 

HS trả lời: Để chống thú dữ, tránh ẩm thấp. 

GV hỏi tiếp: Thức ăn chủ yếu của người Văn 
Lang là gì? 

HS trả lời: 


• Họ ăn cơm nếp, cơm 
tẻ, rau, cà, cá, thịt. 

• Trong bữa ăn đã biết 
dùng mâm, bát, muôi. 

• Họ biết dùng muối, 
mắm và gia vị (gừng). 


GV: Người Văn Lang mặc như thế nào? 
HS trả lời: 


• Nam: đóng khố, mình 
trần, đi chân đất. 

• Nữ: mặc váy, áo xẻ 
giữa, có yếm che ngực; 
tóc có nhiều kiểu (cắt 
ngắn bỏ xõa hoặc búi 
tó, hoặc tết đuôi sam 
thả sau lưng). 

• Ngày lễ họ thích đeo 
đồ trang sức, phụ nữ 
mặc váy xòe kết bằng 
lông chim, đội mũ cắm 
lông chim hay bông lau. 


89 



• Họ đi lại bằng thuyền 
là chủ yếu. 


3. Đòi sống tinh thần 
của cư dân Văn Lang 
có gì mới? 


GV: Người Văn Lang đi lại chủ yếu bằng gì? 
HS trả lời: 


GV giải thích thêm: 

- Bởi vì địa bàn của họ sinh sống rất lầy lội, 
sông ngòi chằng chịt cho nên dùng 
phương tiện bằng thuyền là thuận lợi hơn 
cả. Ngoài ra, họ còn sử dụng voi, ngựa 
làm phương tiện đi lại. 

GV: 

- Đời sống tinh thần là sự phản ánh của 
cuộc sống vật chất, với điều kiện cuộc 
sống vật chất đơn giản, thấp nhưng cũng 
rất đa dạng, phong phú. 

- Đời sống tinh thần của họ cũng có những 
phát triển phù hợp với cuộc sống vật chất. 

GV gọi 1 HS đọc mục 3 trang 40 SGK và đặt 

câu hỏi: 

- Xã hội Văn Lang chia thành mấy tầng 
lớp, địa vị của mỗi tầng lốp trong xã hội 
ra sao? (Kiểm tra lại kiến thức cũ) 

HS trả lời: Xã hội Văn Lang chia thành nhiều 

tầng lốp khác nhau: 

- Vua quan (quý tộc là những người có thế 
lực, giàu có). 

- Nông dân tự do (lực lượng chủ yếu nuôi 
sống xã hội). 

- Nô tì (những người hầu hạ trong nhà quý 
tộc). 


90 



Tuy vậy sự phân biệt giữa các tầng lớp còn 
chưa sâu sắc. 

GV: Sau những ngày lao động mệt nhọc cư dân 
Văn Lang làm gì? 

HS trả lời: 

• Họ tổ chức lễ hội, vui 
chơi. 

GV: Cư dân Văn Lang rất thích lễ hội, trong các 
buổi lễ hội họ thường ca hát, nhảy múa đua 
thuyền, săn bắn. 

GV: Nhạc cụ điển hình của cư dân Văn Lang là 

gì? 

HS trả lời: 

• Nhạc cụ là trống đồng, 
chiêng, khèn. 

GV giải thích thêm: 

- Trống đồng là hiện vật tiêu biểu của văn 
minh Văn Lang, trên trống đồng có nhiều 
hoa văn thể hiện sinh hoạt vật chất và tinh 
thần của cư dân Lạc Việt. 

- Chính giữa mặt trống đồng là một ngôi 
sao nhiều cánh tượng trưng cho Mặt Trời 
(về tín ngưỡng, lúc đó người Việt cổ thờ 
thần Mặt Trời). 

- Trống đồng còn được coi là "trống sấm" 
người ta đánh trống đồng để cầu nắng, 
cầu mưa, đó là những nghi lễ của cư dân 
nông nghiệp trồng lúa nước. 

GV: Nhìn vào hình 38 SGK em thấy gì? 

HS trả lời: 


91 



- Em thấy cách ăn mặc của người Văn 
Lang? 

- Họ đang múa hát rất vui vẻ. Cầu cho mưa 
thuận gió hoà. 

- Có những người cầm vũ khí để chống giặc 
ngoại xâm... 

GV đặt câu hỏi: 

- Các truyện Trầu cau và Bánh chưng, bánh 
dày cho ta biết thời Văn Lang có những 
phong tục gì? 

HS trả lời: 

• Về tín ngưỡng, người 
Văn Lang thờ cúng các 
lực lượng tự nhiên như 
núi, sông, Mặt Trời, 

Mặt Trăng, đất, nước. 

• Người chết được chôn 
cất cẩn thận trong các 
thạp, bình, quan tài 
hình thuyền... kèm theo 
những công cụ và đồ 
trang sức quý giá. 

GV sơ kết: 

- Người Văn Lang có khiếu thẩm mỹ khá 
cao. 

• Đời sống tinh thần và 
vật chất đã hòa quyện 
với nhau, tạo nên tình 
cảm cộng đồng sâu sắc 
trong con người Lạc 
Việt. 


92 



IV. Củng cô bài 

- GV gọi HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của 
cư dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng. 

2. Em hãy mô tả trống đồng thời kì Văn Lang. 

3. Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn 
Lang. 

- Bài tập tại lớp: Quan sát mặt trống đồng, em có nhận xét gì về cuộc 
sống vật chất và tinh thần của người Việt cổ? Cho ví dụ cụ thể? 

V. Dặn dò HS 

• Các em về học theo những câu hỏi cuối bài. 


NƯỚC ÂU LẠC 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng, HS thấy rõ tinh thần bảo vệ đất nước của nhân dân ta 
ngay từ buổi đầu dựng nước. 

• HS hiểu được bước tiến mới trong xây dựng đất nước dưới thời An 
Dương Vương. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng yêu nước và ý thức cảnh giác đối với kẻ thù cho HS. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét, so sánh, bước đầu tìm hiểu về bài học 
lịch sử. 


Bài 14 


93 




B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Em hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh 
thần của cư dân Văn Lang qua nơi ở, ăn mặc, phong tục, tín ngưỡng, 
lễ hội. 

2. Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang? 

III. Bài mới 

GV: Trong suốt thế kỉ IV - thế kỉ III TCN, cư 
dân Văn Lang sống yên bình, nhưng ở 
Trung Quốc, đây là thời kì Chiến Quốc 
(thời kì hỗn chiến), kết quả là nhà Tần đã 
đánh bại được 6 nước, thống nhất Trung 
Quốc vào năm 221 TCN và họ tiếp tục bành 
trướng xuống phía Nam. Một biến đổi lớn 
đã xảy ra, đó là sự ra đời của nhà nước Âu 
Lạc. 

1. Cuộc kháng chiến GV dùng bản đồ nước Văn Lang và Âu Lạc để 
chông quân xâm lược HS xác định rõ nước Văn Lang cuối thế kỉ 

Tần đã diễn ra như III TCN không còn được yên bình, đang 

thế nào? đứng trước sự đe dọa xâm lược của quân 

Tần ở phương Bắc. 

GV gọi HS đọc mục 1 trang 41 SGK và đặt câu 
hỏi: 

- Tình hình nước Văn Lang cuối thế kỉ III 
TCN như thế nào? 

HS trả lời: 

- Đời Hùng Vương thứ 18, đất nước Văn 
Lang không còn bình yên như trước. 


94 



- Bởi vì "Vua không lo sửa sang võ bị, chỉ 
ham ăn uống, vui chơi. Lụt lội xảy ra liên 
tiếp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó 
khăn". 

GV: Trong cuộc tiến quân xâm lược phương 
Nam (năm 218 - 214 TCN) nhà Tần đã 
chiếm được những nơi nào? 

GV yêu cầu HS chỉ trên bản đồ những nơi quân 
Tần chiếm đóng. 

HS trả lời: 

- Chúng chiếm vùng Bắc Văn Lang, địa bàn 
cư trú của người Lạc Việt và Tây Âu sinh 
sống. Hai bộ lạc này còn có quan hệ gần 
gũi lâu đời với nhau. 

GV giải thích thêm: Bộ lạc Tây Âu hay Âu Việt 
sống ở phía Nam Trung Quốc (vùng Quảng 
Đông, Quảng Tây hiện nay). 

GV đặt câu hỏi: 

- Khi quân Tần xâm lược lãnh thổ của 
người Lạc Việt và người Tây Âu, hai bộ 
lạc này đã làm gì? 

HS trả lời: 

- Khi quân Tần xâm lược, họ đã đứng lên 
kháng chiến. 

- Khi thủ lĩnh của người Tây Âu bị giết, 
người Tây Âu và Lạc Việt vẫn không chịu 
đầu hàng, họ tiếp tục kháng chiến. 

GV: Người Việt làm thế nào để kháng chiến 
chống Tần? 


95 



HS trả lời: 


• Người Việt đã trôh vào 
rừng để kháng chiến, 
han ngày ở yên, han 
đêm tiến ra đánh quân 
Tần, họ hầu người tuấn 
kiệt lên làm chủ tướng. 


GV: Các em có biết vị tướng đó là ai không? 
HS trả lời: 


• Đó là Thục Phán. 


GV giải thích thêm: 

- Trước đây một số người cho rằng Thục 
Phán là người Trung Quốc, gần đây giới 
sử học đã có đầy đủ cứ liệu để khẳng định 
Thục Phán là người nước ta (nếu có điều 
kiện GV minh họa thêm bằng tmyền 
thuyết "Cảu chủa cheng vùa" (Chín chúa 
tranh vua) của người Tày thì vấn đề này 
rất rõ). 

GV đặt câu hỏi: 

- Kết quả của cuộc kháng chiến chống Tần 
ra sao? 

HS trả lời: 

- Cuộc kháng chiến kiên cường, anh dũng 
quyết liệt của cư dân Tây Âu và Lạc Việt 
đã làm cho quân Tần "tiến thoái lưỡng 
nan" 


• Sau 6 năm, người Việt 
đã đại phá quân Tần, 
giết được Hiệu uý Đồ 
Thư. 


96 



• Nhà Tần phải rút về 
nước. 

GV đặt câu hỏi: 

- Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của 
người Tây Âu và Lạc Việt? 

HS trả lời: 

• Người Tây Ẩu và Lạc 
Việt đã chiến đấu kiên 
cường để hảo vệ lãnh 
thổ và chủ quyền dân 
tộc. 

2. Nước Ầu Lạc ra đời? GV gọi HS đọc mục 2 trang 41, 42 SGK, sau đó 

đặt câu hỏi: 

- Trong cuộc kháng chiến chống Tần, ai là 
người có công nhất? 

HS trả lời: Thục Phán. 

• Năm 207 TCN, Thục 
Phán đã buộc vua 
Hùng phải nhường 
ngôi cho mình. 

• Hai vùng đất của người 
Tây Ẩu và Lạc Việt 
được hợp nhất với 
nhau thành một nước 
mới có tên là Ẩu Lạc. 

GV giải thích thêm: 

- Âu Lạc là sự kết hợp giữa hai thành tố Âu 
(Tây Âu) và Lạc (Lạc Việt). 

- Do nhu cầu của cuộc kháng chiến chống 
Tần, hai bộ lạc này đã hợp nhất với nhau 
để bảo vệ lãnh thổ. 


97 



GV: Em biết gì về An Dương Vương? 

HS trả lời: 

- Sau kháng chiến chống Tần thắng lợi, 
Thục Phán tự xưng là An Dương Vương. 

- Ông tổ chức lại nhà nước. 

- Đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng cổ 
Loa, Đông Anh, Hà Nội). 

GV đặt câu hỏi: 

- Tại sao An Dương Vương lại đóng đô ở 
Phong Khê? 

HS trả lời: 


• An Dương Vương đóng 
đô ở Phong Khê hởi vì 
Phong Khê lúc đó là 
một vùng đất đông 
dân, nằm ở trung tâm 
đất nước, vừa gần sông 
Hồng, vừa có sông 
Hoàng chảy qua. 

• Giao thông thuận tiện. 


GV giải thích thêm: 

- Vùng đất Phong Khê (Cổ Loa) có sông 
Hoàng chảy qua. Sông Hoàng nhỏ nhưng 
là đường nối giữa sông Hồng và sông 
Cầu, đây là đầu mối giao thông đường 
thủy của nước ta lúc đó. 


- Nếu có chiến sự thì từ sông Hoàng ra sông 
Hồng, ngược sông Lô, sông Đà có thể lên 
Tây Bắc. Hoặc từ sông Hoàng, ra sông 
Hồng, xuôi sông Đáy có thể xuống đồng 


98 



bằng và ra biển. Từ sông Hoàng, ra sông 
Hồng, tiến đến sông Cầu, sông Thương, 
sông Lục Nam có thể lên Đông Bắc. 

GV hỏi HS: Bộ máy nhà nước Âu Lạc được tổ 
chức như thế nào? 


HS trả lời: Bộ máy nhà nước Âu Lạc không có 
gì thay đổi so với bộ máy nhà nước Văn 
Lang. 


• Đứng đầu nhà nước là 
An Dương Vương. 


• Giúp vua cai trị nước 
là các Lạc hầu, Lạc 
tướng. Cả nước được 
chia thành nhiều hộ, 
đứng đầu các hộ là 
Lạc tướng. 

• Đứng đầu các làng, 
chạ là Bồ chính. 


GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ nhà nước Âu Lạc. 



99 










GV giải thích thêm: Tuy sơ đồ nhà nước Âu Lạc 
không có gì khác nhà nước Văn Lang 
nhưng uy quyền của vua lớn hơn nhiều. 

3. Đất nước Âu Lạc có gì GV gọi HS đọc mục 3 trang 42, 43 SGK sau đó 
thay đổi? GV đặt câu hỏi: 

- Đất nước ta, cuối thời Hùng Vương, đầu 
thời kì An Dương Vương có những biến 
đổi gì? 

HS trả lời: 

• Trong nông nghiệp 

- Lưỡi cày đồng được 
dùng phổ hiến hơn. 

- Lúa gạo, khoai, đậu, rau 
củ nhiều hơn. 

- Chăn nuôi gia súc, đánh 
cá, săn hắn đều phát 
triển. 

• Thủ công nghiệp có 
nhiều tiến hộ: đồ gốm, 
dệt, làm trang sức... 

• Nghề luyện kim phát 
triển. 

- Giáo, mác, mũi tên 
đồng, rìu đồng, cuốc sắt, 
rìu sắt được sản xuất. 

GV: Theo em tại sao lại có sự tiến bộ này? 

HS trả lời: Do nghề luyện kim phát triển (luyện 
đồng và sắt) công cụ sản xuất có nhiều tiến 
bộ, năng suất lao động tăng, của cải xã hội 


100 



ngày càng nhiều, đời sống nhân dân no đủ 
hơn. 

- Nông nghiệp dùng cày (đồng và sắt) thay 
cho nông nghiệp dùng cuốc. 

GV: Khi sản phẩm xã hội tăng, của cải dư thừa 
sẽ dẫn đến hiện tượng gì trong xã hội? 

HS trả lời: 

• Trong xã hội có sự 
phân hiệt giàu nghèo, 
mâu thuẫn giai cấp 
xuất hiện. 

GV dành ít thời gian để HS thảo luận câu hỏi. 
(Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân biệt 
giàu nghèo và mâu thuẫn giai cấp trong xã 
hội). 

IV. Củng cô bài 

GV gọi HS trả lời câu hỏi: 

1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần của nhân dân Tây 
Âu và Lạc Việt diễn ra như thế nào? 

2. Nước Âu Lạc được ra đời trong hoàn cảnh nào? 

V. Dặn dò HS 

• Các em học theo những câu hỏi cuối bài. 


101 



Bài 15 


NƯỚC ÂU LẠC (tiếp theo) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Qua bài học, HS thấy rõ giá trị của thành cổ Loa: 

• Thành cổ Loa là trung tâm chính trị, kinh tế quân sự của nước Âu Lạc. 

• Thành cổ Loa là công trình quân sự độc đáo, thể hiện được tài năng 
quân sự của cha ông ta. 

• Do mất cảnh giác, nhà nước Âu Lạc bị roi vào tay Triệu Đà. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS biết trân trọng những thành quả mà cha ông đã xây 
dựng trong lịch sử (thành cổ Loa). 

• Giáo dục cho HS tinh thần cả nh giác đối với kẻ thù, trong mọi tình 
huống phải kiên quyết giữ gìn độc lập dân tộc. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện cho các em kĩ năng trình bày một vấn đề lịch sử theo bản 
đồ và kĩ năng nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Cuộc kháng chiến chống Tần của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt diễn 
ra như thế nào? 

2. Hoàn cảnh thành lập nhà nước Âu Lạc? 

III. Bài mới (tiếp theo) 

4. Thành cổ Loa và lực GV phóng to so đồ khu thành cổ Loa hình 41 

lượng quốc phòng SGK để HS có thể quan sát thành cổ Loa 

dễ dàng hơn. 


102 




GV gọi HS đọc mục 4 trang 43, 44 SGK và đặt 
câu hỏi: 

- Tại sao người ta gọi cổ Loa là Loa thành? 
HS trả lời: 


• Sau khi An Dương 
Vương lên ngôi vua, 
dời đô về Phong Khê 
cho xây dựng ở đây 
một khu thành đất lớn, 
người sau gọi là Loa 
thành hay thành cổ 
Loa. 


- Thành có hình xoáy trôn ốc nên người ta 
còn gọi là Loa thành. 

GV giải thích thêm: 

- Cổ Loa còn có tên là Chạ Chủ và Khả Lũ 
(theo An Nam chí lược của Lê Trắc chép, 
thế kỉ XIV). 

- Đến thế kỉ XV mới xuất hiện tên Loa 
Thành và cổ Loa. 

GV hướng dẫn HS quan sát thành cổ Loa và đặt 

câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về cấu trúc của thành 
Cổ Loa? (trình bày bằng bản đồ). 

HS trả lời: 


• Thành có ha vòng khép 
kín. 

• Tổng chiều dài chu vi 
khoảng 16.000 mét. 


103 



• Chiều cao của thành 
khoảng từ 5 - lOm. 

• Mặt thành rộng trung 
hình lOm. 

• Chân thành rộng từ 10- 
2 Om. 

• Các thành đều có hào 
nước (rộng 10 - 20m) 
bao quanh , các hào 
thông với nhau vừa nối 
với Đầm Cả, vừa nối 
với sông Hoàng, có thể 
ra sông Hồng. 

GV giải thích thêm: 3 vòng thành gồm: 

- Vòng thành nội hình chữ nhật chu vi 
1.650m, cao 5m, mặt thành rộng 10 - 
12m, chân rộng từ 20 - 30m, có 1 cửa 
Nam trông thẳng vào thiết triều. 

- Thành trung và thành ngoại không có hình 
thù rõ ràng, căn cứ vào những gò đống 
sẵn có, nhân dân ta bồi đắp thành những 
vùng thành cổ Loa. 

- Thành trung dài 6.500m, có 5 cửa: cửa 
Nam chung với thành ngoại. 

- Thành ngoại dài 8.000m có 3 cửa. Các 
cửa thành bố trí so le với nhau để khi giặc 
vào vòng thành ngoại, vòng trong có thể 
tác chiến (GV vừa giảng giải cho các em 
những sử liệu, vừa thể hiện những kiến 
thức đó trên bản đồ để HS hứng thú hon 


104 



trong học tập và nắm kiến thức cơ bản dễ 
dàng hơn). 

GV yêu cầu HS quan sát bản đồ và trả lời câu 
hỏi: 

- Bên trong thành nội là khu vực gì? 

HS trả lời: 

• Bên trong thành nội là 
nơi ở và làm việc của 
vua và các Lạc hầu, 

Lạc tướng. 

GV đặt câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về việc xây dựng công 
trình thành cổ Loa vào thế kỉ III - II TCN 
ở nước Âu Lạc. 

HS trả lời: 

• Đó là công trình lao 
động quì mô nhất của 
Âu Lạc (cách đây hơn 
2000 năm). 

GV giải thích thêm: Dân số Âu Lạc lúc đó chỉ 
có khoảng 1 triệu người, đắp được 3 vòng 
thành Cổ Loa, đó là một kì công của người 
Việt cổ. 

HS trả lời tiếp: 

• Thể hiện tài năng sáng 
tạo và kĩ thuật xây 
thành của nhân dân ta. 

• Thành vừa là kinh đô 
vừa là một công trình 
quân sự lớn để hảo vệ 
an ninh quốc gia. 


105 



GV hỏi tiếp: 

- Tại sao nói cổ Loa là một quân thành? 

HS trả lời: Ở đây có một lực lượng quân đội lớn: 

- Bộ binh, thủy binh được trang bị vũ khí 
bằng đồng: giáo, rìu chiến, dao găm, đặc 
biệt là nỏ. 

GV: Căn cứ vào đâu chúng ta kết luận cổ Loa là 

một thành quân sự. 

HS trả lời: 

- Ở phía Nam thành (Cầu Vực) người ta đã 
phát hiện hàng vạn mũi tên đồng. 

- Đầm Cả là nơi tập trung thuyền chiến vừa 
tập luyện vừa sẵn sàng chiến đấu khi có 
chiến sự. 

GV: Em hãy nêu những điểm giống và khác 

nhau của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc? 

HS trả lòi: Hai nhà nước này giống nhau về tổ 

chức nhà nước: 

- Vua có quyền quyết định tối cao. 

- Giúp vua cai trị đất nước là các Lạc hầu 
và Lạc tướng. 

- Lạc tướng đứng đầu các bộ; Bồ chính 
đứng đầu chiềng, chạ. 

Khác nhau: 

- Nước Văn Lang: kinh đô ở vùng trung du: 
Bạch Hạc, Phú Thọ. 

- Nước Âu Lạc: kinh đô ở đồng bằng: cổ 
Loa, Đông Anh, Hà Nội. 

- Âu Lạc có thành cổ Loa vừa là kinh đô, 
trung tâm chính trị, kinh tế vừa là công 
trình quân sự bảo vệ an ninh quốc gia. 


106 



- Vua An Dương Vương có quyền lực tập 
trung hơn vua Hùng. 

5. Nhà nước Âu Lạc sụp GV yêu cầu HS đọc mục 5 trang 45 SGK, sau 
đổ trong hoàn cảnh đó đặt câu hỏi: 

nào? - Em biết gì về Triệu Đà? 

HS trả lời: Triệu Đà là một tướng của nhà Tần, 
được giao cai quản các quận giáp phía bắc 
Âu Lạc (Quảng Đông, Quảng Tây - Trung 
Quốc ngày nay). 

- Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, 
Triệu Đà đã cắt đất 3 quận, lập thành 
nước Nam Việt và sau đó đem quân đi 
đánh các vùng xung quanh và đánh vào 
đất Âu Lạc. 

GV nói thêm: 

. Năm 181 - 180 TCN 
Triệu Đà đem quân 
xâm lược Ẩu Việt. 

GV đặt câu hỏi: 

- Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà của 
nhân dân Âu Lạc diễn ra như thế nào? 

HS trả lời: 

• Quân dân Au Lạc với 
vũ khí tốt và tinh thần 
chiến đấu dũng cảm, 
đã đánh bại được quân 
Triệu, giữ vững nền 
độc lập của đất nước. 

GV nói thêm: Sau nhiều lần tiến quân đánh Âu 
Lạc không thắng lợi. Triệu Đà đã dùng quỷ 
kế: vờ xin hoà và dùng mưu kế chia rẽ nội 
bộ nước ta. 


107 



. Năm 179 TCN, An 
Dương Vương đã mắc 
mưu Triệu Đà, Ẩu Lạc 
bị thất bại nhanh 
chóng. 


GV: Triệu Đà dùng kế xảo quyệt gì để đánh Âu 
Lạc? 


GV gọi 1 HS kể chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy. 


Sau đó GV giải thích thêm: 


- Năm 179 TCN, sau khi chia rẽ được nội 
bộ Âu Lạc, các tướng giỏi của An Dương 
Vương như Cao Lỗ, Nồi Hầu bỏ về quê, 
Triệu Đà đã đem quân đánh Âu Lạc, An 
Dương Vương không đề phòng (Trọng 
Thủy ở trong thiết triều, biết rất rõ về kĩ 
thuật quân sự của Âu Lạc). Trọng Thủy 
đã báo với vua cha là Triệu Đà, bàn kế 
đánh nước ta. 


- Mặt khác, mất hết tướng giỏi An Dương 
Vương trở tay không kịp cho nên Âu Lạc 
rơi vào tay nhà Triệu (-179) mở đầu thời 
kì hơn một ngàn năm Bắc thuộc của dân 
tộc ta. 

GV: Theo em, sự thất bại của An Dương Vương 
để lại cho đời sau bài học gì? 

HS trả lời: 


• Sự thất bại của An 
Dương Vương đã để lại 
cho chúng ta bài học 
kinh nghiệm xương 
máu là đối với kẻ thù 


108 



phải tuyệt đối cảnh 
giác. 

• Vua phải tin tưởng ở 
trung thần. 


• Vua phải dựa vào dân 
để đánh giặc, hảo vệ 
đất nước. 


GV giới thiệu sơ qua truyền thuyết về An 
Dương Vương và đánh giá An Dương 
Vương: 

- An Dương Vương vừa có công vừa có tội 
với lịch sử. Ông có công dựng nước, 
nhưng ông có tội là mất cảnh giác để 
nước ta rơi vào tay Triệu Đà (-179) mở 
đầu hơn một ngàn năm Bắc thuộc. 


IV. Củng cô bài 


- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

1. Em hãy dùng bản đồ mô tả thành cổ Loa. 

2. Dựa vào truyền thuyết lịch sử An Dương Vương, em hãy trình bày 
nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng 
chiến chống quân xâm lược Triệu Đà. 

- GV giải thích 4 câu ca dao đóng khung cuối bài: 

"Ai về qua huyện Đông Anh, 

Ghé xem phong cảnh Loa thành Thục Vương. 

Cổ Loa thành ốc khác thường, 

Trải hao năm tháng dấu thành còn đây.” 


V. Dặn dò HS 

• Học theo câu hỏi cuối bài. 

• Các em hãy mô tả thành cổ Loa bằng bản đồ và đánh giá ý nghĩa lịch 
sử của thành cổ Loa (chính trị, kinh tế, quân sự). 


109 



Bài 16 


ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• HS củng cố những kiến thức về lịch sử dân tộc, từ khi có con người 
xuất hiện trên đất nước ta cho đến thời dựng nước Văn Lang - Âu Lạc. 

• Nắm được những thành tựu kinh tế và văn hóa của các thời kì khác 
nhau. 

• Nắm được những nét chính của xã hội và nhân dân thời Văn Lang, Âu 
Lạc, cội nguồn dân tộc. 

2. Tư tưởng 

• củng cố ý thức và tình cảm của HS đối với Tổ quốc, với nền văn hóa 
dân tộc. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng khái quát sự kiện, tìm ra những nét chính và thống 
kê các sự kiện một cách có hệ thống. 

4. Đồ dùng dạy học và tài liệu tham khảo 

• Lược đồ đất nước ta thời nguyên thủy và thời Văn Lang, Âu Lạc. 

• Một số tranh ảnh và công cụ, các công trình nghệ thuật tiêu biểu cho 
từng giai đoạn. 

• Một số câu ca dao về phong tục, tập quán và nguồn gốc dân tộc. 

B. NỘI DUNG 

II. Ổn định lớp 
II. Kiểm tra bài cũ 

1. Em hãy mô tả thành cổ Loa. 

2. Em hãy phân tích những giá trị của thành cổ Loa? (chính trị, kinh 
tế, quân sự). 


110 




III. Bài mới 

1. Dấu tích của sự xuất GV đặt câu hỏi: 

hiện những người đâu - Căn cứ vào những bài đã học, em hãy cho 
tiên trên đất nước ta biết những dấu tích đầu tiên của người 

đến thời kì dựng nước nguyên thủy trên đất nước ta. 

Văn Lang - Ảu Lạc? HS trả lời- 

• Cách nay hàng chục 
vạn năm đã có người 
Việt cổ sinh sống. 

GV dùng bản đồ hình 24 SGK phóng to treo 
trên bảng để HS có thể xác định vùng 
những người Việt cổ cư trú. 

- Người ta tìm thấy rằng hóa thạch của 
người tối cổ ở hang Thẩm Hai, Thẩm 
Khuyên (Lạng Son). 

- Núi Đọ (Thanh Hoá), tìm thấy nhiều công 
cụ bằng đá của người nguyên thủy, cách 
đây khoảng 40- 30 vạn năm. 

- Tìm thấy chiếc răng và mả nh xưong trán 
của Người tinh khôn ở hang Kéo Lèng 
(Lạng Son). 

GV sơ kết: 

• Những người Việt cổ 
và các thế hệ con cháu 
họ là chủ nhân muôn 
thuở của đất nước Việt 
Nam. 

GV hướng dẫn các em lập sơ đồ: Dấu tích của 
Người tối cổ ở Việt Nam. 


111 



Địa điểm 

Thời gian 

Hiện vật 

Hang Thẩm Hai, Thẩm 
Khuyên (Lạng Sơn) 

Hàng chục vạn năm 

Chiếc răng của Người tối 
CỔ. 

Núi Đọ (Thanh Hoá) 

40 - 30 vạn năm 

Công cụ bằng đá của người 
nguyên thủy được ghè đẽo 
thô sơ. 

Hang Kéo Lèng (Lạng 
Sơn) 

4 vạn năm 

Răng và mảnh xương trán 
của Người tinh khôn. 

Phùng Nguyên cồn Châu 
Tiên, Bến Đò... 

4.000 - 3.500 năm 

Nhiều công cụ đồng thau. 


2. Xã hội nguyên thủy 
Việt Nam trải qua 
những giai đoạn nào? 


GV hỏi: Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua 
những giai đoạn nào? 

HS trả lời: 


• Xã hội nguyên thủy 
Việt Nam trải qua giai 
đoạn Ngườm, Sơn Vi 
(đồ đá cũ), công cụ đồ 
đá được ghè đẽo thô sơ. 

• Văn hóa Hòa Bình - 
Bắc Sơn (đồ đá giữa) 
công cụ đá được ghè 
đẽo một mặt, hắt đầu 
có đồ gốm (Bắc Sơn). 
Chứng tỏ người Việt cổ 
đã hước sang thời đại 
đồ đá mới. 

• Văn hóa Phùng 
Nguyên (thời đại kim 
khí) đồng thau xuất 
hiện. 


112 
















GV: Căn cứ vào đâu, em xác định những tư liệu 
này? 

HS trả lời: Căn cứ vào những tài liệu của giới 
khảo cổ học Việt Nam. 

GV: Tổ chức xã hội của người nguyên thủy Việt 
Nam như thế nào? 

HS trả lời: 


• Thời kì Sơn Vi, người 
nguyên thủy sống 
thành từng bầy. 

• Thời Hòa Bình - Bắc 
Sơn họ sống thành các 
thị tộc mẫu hệ. 


• Thời Phùng Nguyên, 
họ sống thành các bộ 
lạc ỉà liên minh các thị 
tộc phụ hệ. 


GV hướng dẫn HS lập bảng những giai đoạn 
phát triển của xã hội nguyên thủy Việt 
Nam. 


Giai đoạn 

Địa điểm 

Thời gian 

Công cụ sản xuâ't 

Người tối cổ 

Sơn Vi 

Hàng chục vạn năm 

Đồ đá cũ, công cụ 
đá được ghè đẽo 
thô sơ. 

Người tinh khôn 
(giai đoạn đầu) 

Hòa Bình, Bắc Sơn 

40 - 30 vạn năm 

Đồ đá giữa và đồ đá 
mới, công cụ đá 
được mài tinh xảo. 

Người tinh khôn 
(giai đoan phát 
triển) 

Phùng Nguyên 

4000 - 3500 năm 

Thời đại kim khí, 
công cụ sản xuất 
bằng đồng thau + 
sắt. 


113 















3. Những điều kiện dẫn GV: Cách đây khoảng 4000 năm, người Việt cổ 
đến sự ra đời của nhà đã sinh sống trên đất nước Việt Nam, họ đã 

nước Văn Lang và Âu tạo nên những co sở vật chất và tinh thần 

Lạc? đầu tiên cho buổi đầu dựng nước Văn Lang. 

- Quá trình dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta thường đi liền với nhau. Quá trình 
dựng nước Âu Lạc cũng là quá trình 
người Việt cổ phải tiến hành kháng chiến 
chống Tần, chống Triệu. 

GV gọi HS kể lại truyền thuyết "Ẩu Cơ và Lạc 
Long Quân". 

GV đặt câu hỏi để HS trả lời: 

- Sau truyền thuyết "Ẩu Cơ và Lạc Long 
Quân" em có suy nghĩ gì về cội nguồn 
dân tộc? 

HS trả lời: 

- Dân tộc ta có chung một cội nguồn thống 
nhất (đồng bào). 

GV: Chúng ta vừa nghe truyền thuyết về cội dân 
tộc, còn thực tế thì sao? 

GV hướng dẫn HS trả lời. 

• Cách đây khoảng 4000 
năm các hộ lạc Việt cổ 
đã sống định cư thành 
các xóm làng ở vùng 
gò đồi trung du, châu 
thổ sông Hồng, sông 
Mã. 

• Họ sống hằng nghề 
nông nguyên thủy 


114 



(trồng trọt và chăn 
nuôi). 


• Trồng lúa nước là chủ 
yếu, hàng năm phải lo 
trị thủy, hảo vệ mùa 
màng. 


GV gọi 1 HS kể về chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh 
(nói lên chiến thắng lũ lụt của cha ông). 


GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Cách đây khoảng 4000 năm, công cụ sản 
xuất của người Việt cổ chủ yếu làm bằng 

gì? 

HS trả lời: 


• Công cụ sản xuất chủ 
yếu hằng đồng, sắt 
thay thế cho công cụ 
đá. 


Nếu còn nhiều thời gian GV yêu cầu HS kể 
lại chuyện Thánh Gióng (chú ý chi tiết con 
ngựa sắt). 

GV hỏi: 


- Những lý do gì đã dẫn tới sự ra đời nhà 
nước đầu tiên ở nước ta? 


• 15 bộ lạc sinh sống ở 
Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ cần phải liên kết 
với nhau để trị thủy, 
chống lũ lụt, bảo vệ 
mùa màng và chống 
giặc ngoại xâm. 


115 



• Trong 15 bộ lạc, bộ lạc 
Văn Lang là hùng 
mạnh nhất, thủ lĩnh 
của bộ lạc Văn Lang là 
vua Hùng (cha truyền 
con nối). Vua Hùng 
đặt tên nước là Văn 
Lang (thế kỉ III TCN), 
sau đó thành nước Âu 
Lạc. 


4. Những công trình văn 
hóa tiêu biểu của thòi 
Văn Lang - Au Lạc? 

• Trống đồng và thành 
Cổ Loa. 


GV dùng sơ đồ khu di chỉ cổ Loa và bản đồ 
Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III TCN để nhắc 
lại cuộc kháng chiến chống Tần và chống 
Triệu. 

- Tuy cuộc kháng chiến chống Triệu đã thất 
bại, nước ta rơi vào tình trạng hơn 1000 
năm Bắc thuộc, nhưng nhân dân ta vẫn 
kiên trì đấu tranh để giành lại độc lập. 

GV hỏi HS: Những công trình văn hóa tiêu biểu 
cho văn minh Văn Lang - Âu Lạc là gì? 

HS trả lời: 


GV giải thích: 

+ Trống đồng là vật tượng trưng cho văn minh 

Văn Lang - Âu Lạc: 

- Nhìn vào các hoa văn của trống đồng 
người ta có thể thấy những văn hóa vật 
chất và tinh thần của thời kì đó. 

- Trống đồng dùng trong lễ hội, cầu mưa 
thuận gió hoà. 


116 



+ Thành cổ Loa: Là kinh đô của nước Âu 
Lạc, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa 
của đất nước, khi có chiến tranh thành cổ 
Loa là một công trình quân sự lớn để bảo vệ 
an ninh quốc gia. 

- Bởi vì xung quanh 3 vòng thành đều là 
các hào nước được nối với sông Hoàng và 
sông Hồng, từ đó ta có thể tiến lên Tây 
Bắc, Việt Bắc và ra biển bằng đường 
thủy. 

GV dùng so đồ khu thành cổ Loa (hình 41) để 
phân tích những giá trị của thành cổ Loa. 

GV sơ kết: Thời Văn Lang - Âu Lạc để lại cho 
chúng ta: 

- Tổ quốc (nhà nước Văn Lang - Âu Lạc 
mở đầu thời kì dựng nước và giữ nước). 

- Thuật luyện kim: sản xuất ra các công cụ 
đồng và sắt, làm cho năng suất lao động 
cao hơn, đời sống nhân dân ổn định hơn. 

- Người dân lúc đó chủ yếu sống bằng nền 
kinh tế trồng lúa nước với 2 ngành chính 
là trồng trọt và chăn nuôi. Dân tộc ta hình 
thành những phong tục tập quán riêng. 

- Thờ thần Mặt Trời, thần sấm, thần mưa, 
thần núi, đất, nước. 

- Thờ cúng tổ tiên... 

- Phong tục: Nhuộm răng, ăn trầu, ngày Tết 
làm bánh chưng, bành dày. 

- Đặc biệt là sau sự thất bại của An Dương 
Vương, chúng ta đã rút ra bài học đầu 
tiên về công cuộc giữ nước: trong mọi 
tình huống, chúng ta phải luôn luôn cảnh 
giác với kẻ thù. 


117 



Chương III 

THỜI KÌ BẮC THUỘC 
VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐÔC LẬP 


Bài 17 


CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 

(NĂM 40) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Sau thất bại của An Dương Vương, đất nước ta bị phong kiến phương 
Bắc thống trị (thời kì Bắc thuộc). Sự thống trị tàn bạo của phong kiến 
phương Bắc là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng. 

• Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được toàn dân ủng hộ, thắng lợi nhanh 
chóng, đất nước giành được độc lập. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS ý thức căm thù quân xâm lược, ý thức tự hào, tự tôn 
dân tộc. 

• Giáo dục cho các em lòng biết ơn Hai Bà Trưng và tự hào về truyền 
thống phụ nữ Việt Nam. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện cho HS biết tìm nguyên nhân và mục đích của sự kiện lịch 
sử. 

• Bước đầu rèn luyện kĩ năng cho HS biết vẽ và đọc bản đồ lịch sử. 


118 




4. Đồ dùng dạy học 

• Bản đồ loại treo tường "Khởi nghĩa Hai Bà Trưng" do trung tâm bản 
đồ - tranh ảnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản. 

• Bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III TCN. 

• Bản đồ Âu Lạc thế kỉ I - thế kỉ III. 

• Tranh dân gian về Hai Bà Trưng khởi nghĩa, ảnh về đền thờ Hai Bà ở 
Hà Nội, Hà Tây... 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Những hoa văn trên trống đồng Đông Son giúp em hiểu những gì về 
đời sống của người Việt cổ? 

2. Em hãy phân tích giá trị của thành cổ Loa? (chính trị, kinh tế, 
quân sự). 

III. Bài mới 

1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ 
II TCN đến thế kĩ I có 
gì đổi thay? 


• Năm 179 TCN, Triệu 
Đà sáp nhập Âu Lạc 


GV dùng bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III 
TCN, khái quát cho HS rõ nước Nam Việt 
và Âu Lạc là 2 quốc gia láng giềng, gần kề 
với nhau. 

GV gọi HS đọc mục 1 trang 47 SGK. 

GV đặt câu hỏi: 

- Sau cuộc kháng chiến của An Dưong 
Vương chống Triệu Đà thất bại, dân tộc 
ta đã ở vào tình trạng như thế nào? 

HS trả lời: Dân tộc ta bước vào tình trạng hơn 
1000 năm Bắc thuộc. 


119 



vào Nam Việt, biến Âu 
Lạc thành 2 quận của 
Trung Quốc là Giao 
Chỉ và Cửu Chân. 

GV: Sau khi nhà Hán, đánh bại nhà Triệu, 
chúng đã thực hiện chính sách gì ở nước ta? 

HS trả lời: 

• Năm 111 TCN nhà 
Hán thay nhà Triệu 
thống trị Au Lạc, biến 
nước ta thành 3 quận: 

Giao Chỉ, Cửu Chân, 

Nhật Nam (từ Quảng 
Nam trở ra). 

- Chúng hợp nhất 3 quận 
của ta với 6 quận của 
Trung Quốc thành chầu 
Giao, thủ phủ của châu 
Giao là Lưy Lâu (Thuận 
Thành, Bắc Ninh). 

GV dùng bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III 
TCN để HS thấy rõ chính sách thâm độc 
của nhà Hán (biến nước ta thành quận, 
huyện của Trung Quốc). 

GV đặt câu hỏi: 

- Sau khi nhà Hán chiếm nước ta, chúng đã 
thực hiện chính sách cai trị như thế nào? 

HS trả lời: 

- Chúng áp dụng chính sách cai trị của 
người Hán. 


120 



• Đứng đầu châu là Thứ 
sử người Hán. 

• Đứng đầu quận là Thái 
thú coi việc chính trị 
và Đô uý coi việc quân 
sự (đều là người Hán). 

• Đứng đầu huyện là Lạc 
tướng (người Việt). 

• Từ huyện trở xuống hộ 
máy như cũ. 


Sơ dồ tổ chức bộ máy châu Giao 



GV đặt câu hỏi: 

- Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của 
Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm 
mưu gì? Em có nhận xét gì về cách đặt 
quan lại cai trị của nhà Hán? 

GV hướng dẫn để HS trả lời: 

- Chúng đồng hóa dân ta, muốn biến nước 
ta thành quận, huyện của Trung Quốc. 


121 














- Bộ máy cai trị rập khuôn của người Hán. 
Nhung từ huyện trở xuống người Hán vẫn 
phải thông qua người Việt để thực hiện 
chính sách cai trị. 

GV hỏi: Chính sách cai trị của nhà Hán đối với 
nhân dân ta như thế nào? 

HS trả lời: 

• Chúng thực hiện chính 
sách áp hức hóc lột 
nặng nề. 

- Phải nộp các loại thuế: 
thuếmuối, thuế sắt... 

- Hàng năm phải cống 
nạp: sừng tê, ngà voi, 
ngọc trai, đồi mồi... 

- Bắt dân ta phải theo 
phong tục của người 
Hán. 

GV giải thích thêm: Chúng thực hiện chính sách 
đồng hóa đối với dân ta, bắt dân ta ăn, mặc, 
ở, sinh hoạt giống người Hán, cho người 
Hán di cư sang nước ta lập nghiệp, bắt phụ 
nữ nước ta lấy người Hán... 

GV đặt câu hỏi: 

- Em biết gì về Thái thú Tô Định (người 
Hán) ở nước ta? 

HS trả lời: 

• Năm 34 Tô Định được 
cử làm Thái thú quận 
Giao Chỉ. Hắn rất gian 
ác, tham lam, khiến cho 
dân ta vô cùng cực khổ. 


122 



GV: Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột 
như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang 
ở châu Giao nhằm mục đích gì? 

HS trả lời: 

- Nhân dân ta bị nhà Hán bóc lột rất nặng 
nề, nên cuộc sống ngày càng khốn khổ. 

- Chúng dưa người Hán sang nước ta nhằm 
biến nước ta thành quận, huyện của 
Trung Quốc, đồng hóa dân ta. 

2. Cuộc khởi nghĩa Hai GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 48 SGK. 

Bà Trưng bùng nổ GV đặt câu hỏi: 

- Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
bùng nổ? 

HS trả lời: 

• Nguyên nhân cuộc 
khởi nghĩa: 

- Do chính sách áp bức, 
bóc lột tàn bạo của nhà 
Hán. 

- Thi Sách chồng Trưng 
Trắc bị Thái thú Tô 
Định giết hại. 

Để trả nợ nước, thù nhà 
Hai Bà Trưng đã nổi 
dậy khởi nghĩa. 

GV yêu cầu HS nói rõ hon thân thế của Hai Bà 
Trưng. 

HS trả lời: 

- Hai Bà Trưng là con gái Lạc tướng huyện 
Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo 
thuộc tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc). 


123 



- Trưng Trắc đã kết duyên cùng Thi Sách 
con Lạc tướng huyện Chu Diên (vùng đất 
thuộc Đan Phượng - Hà Tây và Từ Liêm - 
Hà Nội ngày nay). 

- Hai gia đình Lạc tướng đã ngầm liên kết 
với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước 
chuẩn bị nổi dậy. Không may, Thi Sách 
bị giết hại. 

GV đặt câu hỏi: 

- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung diễn ra 
như thế nào? 


HS trả lời: 


• Diễn biến khởi nghĩa: 


- Mùa xuân năm 40 
(tháng 3 dương lịch), 
Hai Bà Trưng đã dựng 
cờ khởi nghĩa làm lễ tế 
cờ ở Hát Môn (HàTây). 


- Tưong truyền ngày làm lễ tế cờ (xuất 
quân) Trung Trắc đã đọc 4 câu tho: 


"Một xin rửa sạch nước thù, 

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng, 
Ba kẻo oan ức lòng chồng, 

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này." 

GV hỏi: Với 4 câu tho đó, em hiểu như thế nào 
về mục tiêu của cuộc khởi nghĩa? 


HS trả lời: 


- Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa là 
giành lại độc lập dân tộc (rửa sạch nợ 
nước), sau đó là khôi phục lại sự nghiệp 
của họ Hùng (Hai Bà Trưng thuộc dòng 
dõi Hùng Vưong). 


124 



- Sau đó mới là mục tiêu trả thù cho chồng 
(kẻo oan ức lòng chồng) và góp phần 
cống hiến sức mình cho đất nước. 

GV: Cuộc khởi nghĩa phát triển như thế nào? 

GV dùng lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã 
phóng to để các em dễ theo dõi, sau đó yêu 
cầu HS điền các danh tướng của Hai Bà 
Trung ở khắp noi kéo quân về tụ nghĩa. 

GV đặt câu hỏi: 

- Em hãy nêu tên một số lực lượng của 
nhân dân ta lúc đó kéo về Mê Linh tụ 
nghĩa với Hai Bà Trưng. 

HS trả lời. GV giúp HS đánh dấu vào bản đồ 
(câm). 

- Nguyễn Tam Trinh (Mai Động, Hà Nội) 
đem 5.000 nghĩa binh về tụ nghĩa. 

- Nàng Quốc (Hoàng Xá, Gia Lâm) với 
2000 tráng sĩ. 

- Ông Cai (Thanh Oai - Hà Tây) mặc giả 
gái, mang theo hon 3000 nghĩa quân nữ. 

- Bà Vĩnh Huy (Cổ Châu - Bắc Ninh) với 
hơn 1000 tráng đinh. 

- Bà Lê Chân (Hải Phòng), bà Thánh Thiên 
(Bắc Ninh), bà Lê Thị Hoa (Thanh Hoá)... 

GV đặt câu hỏi tiếp: 

- Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về 
Mê Linh nói lên điều gì? 

HS trả lời: 

- Điều đó nói lên cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng đã được đông đảo nhân dân cả 
nước hưởng ứng. 

- Tạo ra thực lực đánh bại kẻ thù. 


125 



GV: Sau khi làm lễ tế cờ, được dân chúng ủng 
hộ, nghĩa quân đã liên tiếp thắng lợi. Em 
hãy kể tên những chiến thắng đó? 

HS trả lời: 


• Nghĩa quân làm chủ 
Mê Linh, nhanh chóng 
tiến xuống Cổ Loa và 
Luy Lâu. 


GV: Kết quả của cuộc khởi nghĩa ra sao? 


HS trả lời: 


• Kết quả: 


- Tô Định hoảng hốt bỏ 
thành mà chạy. Hắn 
phải cắt tóc, cạo râu 
chạy trốn về nước. 

- Cuộc khởi nghĩa thắng 
lợi hoàn toàn. 


GV hướng dẫn HS, trình bày diễn biến của cuộc 
khởi nghĩa bằng lược đồ. Điền những ký 
hiệu thích hợp lên lược đồ thể hiện diễn 
biến của cuộc khởi nghĩa (có thể dùng mũi 
tên để minh họa những chiến thắng của 
nghĩa quân). 


GV giải thích câu nói của Lê Văn Hưu đóng 
khung cuối bài. 


- Đây là cuộc khởi nghĩa thu hút dược đông 
đảo dân chúng tham gia chống lại ách 
thống trị của nhà Hán (người chỉ huy là 
Hai Bà Trung, hô một tiếng là 65 thành 
đều hường ứng). 


126 



- Cuộc khởi nghĩa này báo hiệu thế lực 
phong kiến phưong Bắc không thể cai trị 
vĩnh viễn nước ta. 

IV. Củng cô bài 

GV yêu cầu HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi? 

2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? 

3. Em có suy nghĩ gì về nhận xét của Lê Văn Hưu. 

V. Dặn dò HS 

• Các em học theo câu hỏi cuối bài. 

• Trình bày diễn biến của khởi nghĩa bằng bản đồ. 

• Ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


Bài 18 


TRƯNG VƯƠNG VÀ cuộc KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

• Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã tiến hành công 
cuộc xây dựng đất nước, giữ gìn độc lập dân tộc vừa giành được, đó là 
những việc làm thiết thực đưa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức 
mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. 

• HS cần thấy rõ ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân ta chống 
quân xâm lược Hán (42 - 43). 


127 




2. Tư tưởng 

• HS cần hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc. 

• Mãi mãi ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc thời Hai Bà 
Trưng. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng đọc bản đồ lịch sử. 

• HS bước đầu làm quen với kể chuyện lịch sử. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Đất nước và nhân nhân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi? 

2. Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


III. Bài mới 

1. Hai Bà Trưng đã làm 
gì sau khi giành lại 
được độc lập? 


GV gọi 1 HS đọc mục 1 trang 50 SGK. 

GV đặt câu hỏi: 

- Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán, Hai 
Bà Trưng đã làm gì để giữ vững độc lập 
dân tộc? 

HS trả lời: 


• Trưng Trắc được suy 
tôn làm vua lấy hiệu là 
Trưng Vương đóng đô 
ở Mê Linh. 


• Phong chức tước cho 
những người có công. 

• Lập lại chính quyền. 


128 



• Các Lạc tướng được 
quyền cai quản các 
huyện. 

• Xá thuế2 năm cho dân. 

• Xoá bỏ chế độ lao dịch 
và binh pháp cũ. 


2. Cuộc kháng chiến 
chông quân xâm lược 
Hán (42 - 43) đã diễn 
ra như thế nào? 


GV: Được tin cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
thắng lợi, vua Hán đã làm gì? 

HS trả lời: 

- Vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quận 
miền Nam Trung Quốc khẩn trương 
chuẩn bị xe, thuyền, làm đường sá, tích 
trữ lương thực để sang Âu Lạc đàn áp 
nghĩa quân. 

GV giải thích thêm: 

- Sở dĩ vua Hán chưa ra lệnh cho quân sang 
đàn áp ngay cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng là bởi vì nhà Hán đang lo đối phó 
với phong trào khởi nghĩa nông dân 
Trung Quốc ở phía Tây và phía Bắc. 

GV dùng lược đồ kháng chiến chống quân xâm 
lược Hán hình 44 SGK đã phóng to để trình 
bày cuộc kháng chiến này. 

GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 50, 51 SGK. 

GV đặt câu hỏi: Năm 42, quân Đông Hán đã tấn 
công vào nước ta như thế nào? 

GV gọi 1 HS vừa trả lòi vừa dùng bản đồ để 
minh họa. 


129 



• Năm 42, Mã Viện chỉ 
huy đạo quân xâm lược 
gồm: 2 vạn quân tinh 
nhuệ, 2000 xe, thuyền 
và nhiều dân phu, tấn 
công ta ở Hợp Phố. 

• Nhân dân ta ở Hợp 
Phô' đã anh dũng 
chống lại. 


GV giải thích Hợp Phố (Quảng Châu - Trung 
Quốc ngày nay), và chỉ địa danh này trên 
lược đồ để HS xác định rõ (Hợp Phố nằm 
trong châu Giao). 

GV: Tại sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy 
đạo quân xâm lược? 

HS trả lời: 


- Mã Viện là một viên tướng có nhiều kinh 
nghiệm chinh chiến ở phưong Nam. 


GV: Sau khi quân Mã Viện chiếm được Hợp 
Phố chúng đã tiến vào nước ta như thế nào? 


GV sử dụng lược đồ câm trình bày đến đâu, gắn 
các địa danh và các mũi tiến quân của Mã 
Viện tới đó. 


• Sau khi chiếm được 
Hợp Phố, Mã Viện đã 
chia quân thành 2 đạo 
thủy và hộ tiến vào 
nước ta. 


- Đạo quân hộ, men theo 
đường biển qua Quỷ 
Môn Quan (Tiên Yên - 


130 



Quảng Ninh) xuống 
vùng Lục Đầu. 

- Đạo quân thủy từ Hải 
Môn vượt biển vào sông 
Bạch Đằng, rồi theo 
sông Thái Bình, ngược 
lên Lục Đầu. Tại đây, 2 
cánh quân thủy, bộ gặp 
nhau ở Lãng Bạc. 


(Sông Lục Đầu là nơi gặp gỡ của 6 dòng sông ở 
vùng Chí Linh - Hải Dương). 


(Lãng Bạc là vùng phía đông cổ Loa gần Chí 
Linh - Hải Dương). 

GV: Sau khi quân Mã Viện vào nước ta, nghĩa 
quân của Hai Bà Trưng đã chống đỡ như 
thế nào? (GV dùng lược đồ câm về cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược Hán 
hình 44 SGK đã phóng to) trình bày tiếp. 


• Lúc đó Hai Bà Trưng 
kéo quân từ Mê Linh về 
Lãng Bạc nghênh chiến 
rất quyết liệt. 

• Thế của giặc mạnh, ta 
phải lùi về giữ Cổ Loa 


và Mê Linh. 

• Mã Viện đuổi theo ráo 
riết, ta phải lùi về Cấm 
Khê (Ba Vì - Hà Tây), 
nghĩa quân kiên quyết 
chống trả. 

• Tháng 3 năm 43 (ngày 
6 tháng 2 âm lịch) Hai 
Bà Trưng đã hy sinh ở 
Cấm Khê. 


GV giải thích thêm về sự hy sinh anh dũng của 
Hai Bà Trưng, sử sách còn ghi lại 


131 



"Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo 
Chị em thất thế phải liều với sông" 

Tuy vậy về sự hy sinh của Hai Bà Trưng có 
sách lại nói hai bà đã hy sinh anh dũng 
trong cuộc giao chiến với quân Đông Hán. 

• Sau khi Hai Bà Trưng 
hy sinh, cuộc kháng 
chiến vẫn tiếp tục đến 
tháng 11 năm 43. 

GV: Để tưởng nhớ công lao to lớn của Hai Bà 
Trung, nhân dân ta đã lập hon 200 đền thờ 
ở khắp noi trên toàn quốc. 

GV hướng dẫn HS xem hình 45. Đó là đền thờ 
Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh, quê hưong 
của Hai Bà Trưng là noi hai bà dấy nghĩa. 

IV. Củng cô bài 

- Yêu cầu HS trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Đông Hán (HS trình bày diễn biến bằng bản đồ hình 44 
SGK). 

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nhân dân ta lập hon 200 đền thờ Hai Bà 
Trưng ở khắp toàn quốc, đã nói lên điều gì? 

(HS trả lời: Chứng tỏ lòng biết on, trân trọng công lao to lớn của 
Hai Bà Trưng, những người đã có công lớn giành lại độc lập dân 
tộc, thể hiện truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân 
tộc ta ngay từ buổi bình minh lịch sử, đặc biệt là truyền thống đánh 
giặc của phụ nữ Việt Nam "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". 

V. Dặn dò HS 

• Yêu cầu HS học theo những câu hỏi cuối bài. 


132 



Bài 19 


TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG 
ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 

(GIỮA THẾ KỈ I - GIỮA THẾ KỈ VI) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Từ sau thất bại của cuộc kháng chiến thời Trung Vương, phong kiến 
Trung Quốc đã thi hành nhiều biện pháp hiểm độc nhằm biến nước ta 
thành một bộ phận của Trung Quốc (sắp xếp bộ máy cai trị, tổ chức) 
bắt dân ta sống theo lối Hán, luật Hán, chính sách "đồng hóa" của 
chúng dược thực hiện triệt để trên mọi phương diện. 

• Chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của các triều đại phong kiến Trung 
Quốc nhằm biến nước ta thành thuộc địa của Trung Quốc và xoá bỏ sự 
tồn tại của dân tộc ta. 

2. Kĩ năng 

• HS biết phân tích, đánh giá những thủ đoạn cai trị của phong kiến 
phương Bắc thời Bắc thuộc. 

• Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống 
ách áp bức của phong kiến phương Bắc. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Trình bày bằng lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân 
xâm lược Hán của nhân dân ta (42 - 43). 

2. Vì sao nhân dân ta đã lập hàng trăm đền thờ Hai Bà Trưng và các vị 
tướng ở khắp nơi trên đất nước? 


133 




III. Bài mới 

1 . Chê độ cai trị của các GV dùng lược đồ Âu Lạc để trình bày cho HS rõ 
triêu đại phong kiến những vùng đất của châu Giao. 

phương Bắc đôi với GV gọi HS đọc mục 1 trang 52 ? 53 SGK, sau đó 

nước ta từ thê kỉ I đến , i- 

GV đặt câu hói: 

thế kỉ VI 

- Thế kỉ I châu Giao gồm những vùng đất 
nào? 

HS trả lời: Gồm 6 quận của Trung Quốc (Quảng 
Châu - Trung Quốc ngày nay) và 3 quận: 
Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. 

GV: Đầu thế kỉ III, chính sách cai trị của phong 
kiến Trung Quốc đối với nước ta có gì thay 
đổi? 

HS trả lời: 

• Thế kỉ I Giao Châu 
gồm 9 quận (6 quận 
của Nam Việt cũ và 3 
quận của Ẩu Lạc). 

• Đến thế kỉ III, Nhà 
Ngô tách châu Giao 
thành: Quảng Châu 
(thuộc Trung Quốc) và 
Giao Châu (Ẩu Lạc 
cũ). 

GV giải thích thêm: Bởi vì thế kỉ III nhà Đông 
Hán suy yếu, Trung Quốc bị phân chia 
thành 3 quốc gia nhỏ là Nguy, Thục, Ngô. 
GV: Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước 
đây bao gồm những quận nào của châu 
Giao? 


134 



HS trả lời: 

• Âu Lạc cũ gồm 3 quận: 

Giao Chỉ, Cửu Chân 
và Nhật Nam. 

GV hỏi: Theo em, từ sau cuộc khởi nghĩa Hai 
Bà Trưng, nhà Hán có sự thay đổi gì trong 
chính sách cai trị? 

HS trả lời: 

• Nhà Hán trực tiếp nắm 
tới cấp huyện , Huyện 
lệnh là người Hán. 

GV giải thích thêm: Trước khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng, Lạc tướng (người đứng đầu huyện là 
người Việt, đến thế kỉ ni Huyện lệnh là 
người Hán). 

GV hỏi: Em có nhận xét gì về sự thay đổi này? 
HS trả lời: 

- Nhà Hán thắt chặt hon bộ máy cai trị đối 
với dân ta. 

• Nhân dân ta phải đóng 
nhiều thứ thuế, nhất là 
thuế muối và sắt. 

GV hỏi: Tại sao nhà Hán đánh nhiều loại thuế, 
đặc biệt là thuế muối và sắt? 

HS trả lời: 

- Chúng đánh nhiều loại thuế để bóc lột 
dân ta. 

- Đánh thuế muối chúng sẽ bóc lột được 
nhiều hon (vì mọi người dân đều phải 
dùng muối). 


135 



- Đánh thuế sắt: Bởi vì những công cụ sản 
xuất hầu hết đều làm bằng sắt, vũ khí 
cũng làm bằng sắt, những công cụ và vũ 
khí này sắc bén hơn công cụ bằng đồng, 
năng suất lao động cao hơn, chiến đấu 
hiệu quả hơn. 

GV giải thích thêm: Như vậy chúng sẽ hạn chế 
được sự phát triển kinh tế ở nước ta và hạn 
chế sự chống đối của dân ta để dễ bề thống 
trị. 

GV hỏi: Ngoài nạn thuế má nặng nề, nhân dân 
ta còn phải chịu ách bóc lột nào khác của 
phong kiến phương Bắc? 

HS trả lời: 


• Dân ta hàng năm phải 
cống nạp các sản vật 
quý như: sừng tê, ngà 
voi, vàng, hạc, chầu 
háu... 


• Chúng còn hắt cả thợ 
khéo về nước. Thứ sử 
Tôn Tư hắt hàng nghìn 
thợ thủ công sang xây 
dựng kinh đô Kiến 
Nghiệp (Nam Kinh). 


GV gọi 1 HS đọc đoạn in nghiêng trang 53 
SGK để HS thấy rõ nhà Hán đã nhận xét 
chính sách đô hộ của quan lại nhà Hán đối 
với dân ta và thái độ của dân ta với sự bóc 
lột nặng nề đó. 


136 



GV đặt câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột 
của bọn đô hộ. 

HS trả lời: 

- Tàn bạo, nặng nề. 

GV hỏi: Ngoài đàn áp bọc lột thuế má, bắt dân 
ta cống nạp, phong kiến Trung Quốc còn 
thực hiện những chính sách gì? 

HS trả lời: 

• Chúng đưa người Hán 
sang Giao Châu sinh 
sống. 

• "Đồng hóa" dân ta 
hằng cách: 

- Bắt dân ta học chữ Hán. 

- Sống theo phong tục của 
người Hán. 

HS cùng thảo luận câu hỏi: 

- Vì sao phong kiến phưong Bắc muốn 
"đồng hóa" dân ta? 

HS trả lời: 

• Vì chúng muốn hiến 
nước ta thành quận, 
huyện thuộc Trung 
Quốc. 

2. Tình hình kinh tê 

nước ta từ thế kỉ I GV gọi HS đọc mục 2 trang 53, 54 SGK. 

đến thế kĩ VI có gì r^T • 

s GV đặt câu hỏi: 

thay đổi? , . 

- Vì sao nhà Hán năm độc quyên vê săt? 


137 



GV hướng dẫn HS trả lời: 

- Công cụ bằng sắt mang lại hiệu quả lao 
động cao, kinh tế phát triển. 

-Vũ khí sắt có hiệu quả chiến đấu cao hon. 

- Cho nên nhà Hán nắm độc quyền sắt 
nhằm kìm hãm, làm cho nền kinh tế của 
ta không phát triển dược, chúng sẽ dễ bề 
thống trị hon; và ta không rèn đúc dược 
nhiều vũ khí sắt, chúng dễ đàn áp hon. 

GV: Mặc dù nghề rèn sắt bị hạn chế nhưng nghề 

này ở Giao Châu vẫn phát triển, tại sao? 

HS trả lời: 


• Nghề sắt phát triển để 
rèn ra những công cụ 
sắc bén để phục vụ lao 
động sản xuất, rèn đúc 
vũ khí các loại để bảo 
vệ an ninh quốc gia. 


GV hỏi: Căn cứ vào đâu, em khẳng định rằng 
nghề sắt ở Giao Châu vẫn phát triển? 


HS trả lời: 


- Trong các di chỉ, mộ cổ thuộc thế kỉ I - 
thế kỉ VI, chúng ta tìm dược nhiều công 
cụ sắt: rìu, mai, cuốc, thuổng, dao v.v...; 
nhiều vũ khí sắt: kiếm, giáo, lao, kích; 
nhiều dụng cụ gia đình: nồi gang, chân 
đèn, đinh sắt. 

- Thế kỉ III, nhân dân ven biển đã biết dùng 
lưới sắt để khai thác san hô. Ở miền Nam 
người ta còn biết bịt cựa gà chọi bằng sắt. 


138 



• Nông nghiệp 


GV hỏi: Bên cạnh nghề sắt nền nông nghiệp 
Giao Châu cũng phát triển mạnh. Tìm 
những chi tiết chứng tỏ điều đó? 


- Từ thế kỉ I, Giao Châu 
đã biết dùng trầu bò để 
cày bừa. 

- Đã có đê phòng lụt. 

- Biết cấy lúa 2 vụ. 


- Trồng nhiêu cây ăn quả: 


Ví dụ: Để diệt sâu đục thân cây cam người ta đã 
nuôi kiến vàng cho chúng làm tổ trên cây 
cam để diệt sâu, kĩ thuật "Dùng côn trùng 
diệt côn trùng". 


GV hỏi: Ngoài nông nghiệp, người Giao Châu 
còn biết làm nghề gì khác? 

HS trả lời: 


• Người Giao Châu biết 
làm những nghê thủ 
công: 

- Rèn sắt. 


- Làm gốm: 


+ tráng men; 

+ Trang trí trên đồ gốm 
đem nung; 

+ Nhiều chủng loại. 

- Nghề dệt. 


Ví dụ: Người ta đã dệt được những loại vải 
bông, gai, to..., họ còn dùng tơ tre, tơ chuối 
để dệt thành vải. 


Vải tơ chuối là đặc sản của Âu Lạc, các nhà 
sử học gọi là "vải Giao Chỉ". 


139 



GV: Những sản phẩm nông nghiệp và thủ công 
nghiệp đã đạt đến trình độ như thế nào? 

HS trả lời: Những sản phẩm này đã trở thành 
cống phẩm (những sản phẩm tốt, đẹp cống 
nạp cho phong kiến Trung Quốc). 


GV: Thưong nghiệp trong thời kì này ra sao? 


HS trả lời: Trong thời kì này thưong nghiệp khá 
phát triển. 


• Đã xuất hiện các chợ 
làng, các chợ lớn như 
Luy Lâu, Long Biên để 
trao đổi hàng hóa. 


- Một số thương nhân 
Trung Quốc, An Độ, 
Gia-va đã đến buôn bán. 
• Chính quyền đô hộ 
nắm đặc quyền ngoại 
thương. 


IV. Củng cô bài 

• GV yêu cầu HS trả lòi câu hỏi: 

Tại sao nói chính sách đàn áp của phong kiến phưong Bắc đối với Giao 
Châu là rất hà khắc và tàn bạo? 


y. Dặn dò HS 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK và các em cần lý giải 
dược: Vì sao chế độ thống trị hà khắc của phong kiến phưong Bắc rất 
tàn bạo mà nền kinh tế của ta vẫn phát triển về mọi mặt (cho ví dụ cụ 
thể về nông nghiệp, thủ công nghiệp, thưong nghiệp). 


140 



TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG 
ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ 

(GIỮA THẾ KỈ I - GIỮA THẾ KỈ VI) (tiếp theo) 


Bài 20 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Cùng với sự phát triển kinh tế của Giao Châu từ thế kỉ I - thế kỉ VI (tuy 
chậm chạp), xã hội cũng có những chuyển biến sâu sắc. 

• Do chính sách áp bức, bóc lột của bọn đô hộ, đa số nông dân ngày 
càng nghèo đi, một số ít trở thành nông dân lệ thuộc và nô tì. 

• Bọn thống trị Hán cướp đất của dân ta, bắt dân ta cày cấy, chúng giàu 
lên nhanh chóng và có thế lực (địa chủ Hán). 

• Một số quý tộc cũ của Âu Lạc trở thành hào trưởng (địa chủ Việt) có 
cuộc sống khá giả, nhưng vẫn bị coi là tầng lóp bị trị. 

• Trong cuộc đấu tranh chống sự đồng hóa của phong kiến phưong Bắc, 
tổ tiên ta vẫn kiên trì bảo vệ tiếng Việt, phong tục, tập quán và văn hóa 
Việt. 

• Những nét chính về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248) (Nguyên nhân, 
diễn biến, ý nghĩa lịch sử). 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng tự hào dân tộc, nhân dân ta trong hoàn cảnh rất khó 
khăn vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, chống lại sự đồng hóa của 
kẻ thù. 

• Giáo dục HS lòng biết on đối với Bà Triệu đã dũng cảm chiến đấu 
giành lại độc lập dân tộc. 


141 




3. Kĩ năng 

• HS làm quen với phương pháp phân tích. 

• Làm quen với nhận thức lịch sử thông qua biểu đồ. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Chế độ cai trị của phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế 
kỉ I - thế kỉ VI có gì thay đổi. 

2. Trình bày những biểu hiện mới của nông nghiệp nước ta (thế kỉ I 
đến thế kỉ VI). 


III. Bài mới (tiếp theo) 

3. Những chuyển biến 
vê xã hội và văn hóa 
nước ta ở các thê kỉ 

I-VI 


GV: Bài trước chúng ta đã học những chuyển 
biến kinh tế của xã hội ta từ thế kỉ I - thế kỉ 
VI, những chuyển biến chậm chạp đó đã 
kéo theo những thay đổi về xã hội và văn 
hóa. 

GV dùng sơ đồ phân hóa xã hội trang 55 SGK 
đã phóng to để HS dễ theo dõi và đặt câu 
hỏi để HS trả lời. 


Thời Văn Lang - Ẩu Lạc 

Thời kì bị đô hộ 

Vua 

Quan lại đô hộ 

Quý tộc 

Hào trưởng Việt Địa chủ Hán 

Nông dân công xã 

Nông dân công xã 

Nông dân lệ thuộc 

Nô tì 

Nô tì 


142 











- Quan sát vào sơ đồ, em có nhận xét gì về 

sự chuyển biến xã hội ở nước ta? 

HS trả lời: Thời kì Văn Lang - Âu Lạc xã hội 
Âu Lạc phân hóa thành 3 tầng lốp: quý tộc; 
nông dân công xã; nô tì. 

- Xã hội đã phân biệt giàu nghèo, sang hèn. 

+ Bộ phận giàu sang gồm có vua, Lạc 

hầu, Lạc tướng, Bồ chính (số ít) gọi 
chung là quý tộc, họ chiếm địa vị 
thống trị và bóc lột nông dân công xã 
và nô tì. 

+ Bộ phận đông đảo nhất gồm có nông 
dân và thợ thủ công, là bộ phận làm ra 
của cải vật chất. 

+ Nô tì: thân phận thấp hèn nhất trong xã 
hội, họ phải hầu hạ, phụ thuộc nhà 
chủ. 

- Thời kì bị đô hộ: 

+ Quan lại đô hộ (phong kiến Trung 
Quốc nắm quyền thống trị); 

+ Địa chủ Hán cướp đất của dân ngày 
càng giàu lên nhanh chóng và có 
quyền lực lớn. 

+ Địa chủ Việt và quý tộc Âu Lạc bị mất 
quyền thống trị trở thành các hào 
trưởng địa phương, họ có thế lực ở địa 
phương, nhưng vẫn bị quan lại và địa 
chủ Hán chèn ép. Họ là lực lượng lãnh 
đạo nhân dân đứng lên đấu tranh 
chống bọn phong kiến phương Bắc. 


143 



+ Nông dân công xã bị chia thành nông 
dân công xã và nông dân lệ thuộc. 

+ Nô tì là tầng lớp thấp hèn nhất của xã 
hội. 

GV sơ kết: 

• Từ thế kỉ I đến thế kỉ 
VI người Hán thâu tóm 
quyền lực vào tay 
mình, trực tiếp nắm 
đến các huyện, từ 
huyện trở xuống là 
người Việt cai quản. 

GV yêu cầu HS đọc nửa cuối trang 55 SGK và 
đặt câu hỏi: 

- Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực 
hiện chính sách văn hóa thâm độc như thế 
nào để cai trị dân ta? 

HS trả lời: 

• Chúng mở một số 
trường dạy chữ Hán ở 
các quận. 

• Đồng thời chúng đã 
đưa Nho giáo, Đạo 
giáo, Phật giáo và 
những luật lệ, phong 
tục của người Hán vào 
nước ta. 

GV giải thích thêm: 

- Nho giáo do Khổng Tử sáng lập, qui định 
những qui tắc sống trong xã hội, hình 


144 



mẫu của xã hội đó là người "quân tử" 
quân tử phải tuân theo Tam cương (Quân, 
sư, phụ) và Ngũ thường (Nhân, nghĩa, lễ, 
trí, tín). 

(GV giải thích nội dung đó rất có ý nghĩa giáo 

dục với HS) 

- Đạo giáo do Lão Tử sáng lập, khuyên 
người ta sống theo số phận, không đấu 
tranh. 

- Phật giáo ra đời ở Ân Độ, khuyên người ta 
sống hướng thiện. 

GV hỏi: Theo em chính quyền đô hộ mở một số 
trường học ở nước ta nhằm mục đích gì? 

HS trả lời: 


• Phong kiến phương 
Bắc muốn đồng hóa 
dân ta, hắt dân ta học 
chữ Hán, nói tiếng 
Hán, sống theo phong 
tục Hán. Nhưng nhân 
dân ta vẫn nói tiếng 
Việt, sống theo phong 
tục Việt, nhuộm răng, 
ăn trầu, bánh chưng, 
bánh dày. .. 


GV so kết: Trải qua nhiều thế kỉ tiếp xúc và 
giao dịch, nhân dân ta đã học dược chữ Hán 
nhưng vận dụng theo cách đọc của mình. 


GV đặt câu hỏi: 


- Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, 
tập quán và tiếng nói của tổ tiên? 


145 



4. Cuộc khởi nghĩa Bà 
Triệu (năm 248) 


a) Nguyên nhân bùng 
nổ cuộc khởi nghĩa 

• Dưới ách thống trị tàn 
bạo của quân Ngô, 
nhân dân ta rất khốn 
khổ đã nổi dậy đấu 
tranh. 


GV gợi ý cho HS trả lời: 

- Người Việt vẫn giữ nguyên tiếng nói và 
phong tục tập quán vì: 

+ Chính quyền đô hộ mở trường học dạy 
chữ Hán, song tầng lớp trên mới có 
quyền cho con theo học còn tuyệt đại 
đa số nhân dân lao động không có 
quyền cho con ăn học, do vậy họ vẫn 
giữ được tiếng nói và phong tục tập 
quán của tổ tiên. 

+ Mặt khác tiếng nói và phong tục tập 
quán Việt đã được hình thành lâu đời, 
vững chắc, nó đã trở thành bản sắc văn 
hóa riêng của dân tộc Việt, có sức 
sống bất diệt. 

GV gọi HS đọc mục 4 trang 56, 57 SGK và đặt 
câu hỏi: 

- Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi 
nghĩa Bà Triệu (248)? 

HS trả lời: 


GV: Thái thú Giao Chỉ là Tiết Tổng cũng phải 
thừa nhận rằng: "Giao Chỉ... đất rộng, 
người nhiều, hiểm trở, độc hại, dân xứ ấy 
rất dễ làm loạn, rất khó cai trị". 


146 



GV: Em biết gì về Bà Triệu? 

HS trả lời: 

- Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh, em 
gái Triệu Quốc Đạt - một hào trưởng ở 
miền núi huyện Quan Yên thuộc quận 
Cửu Chân (hiện nay là miền núi Nưa, 
Thiệu Yên, Thanh Hoá). 

- Bà là người có sức khoẻ, có chí lớn và 
mưu trí. Năm 19 tuổi, Bà đã cùng anh tập 
hợp nghĩa sĩ, chuẩn bị khởi nghĩa ở vùng 
núi Nưa. 

GV đặt câu hỏi: 

- Em hiểu như thế nào về câu nói của Bà 
Triệu (in nghiêng) trong SGK. 

HS trả lời: 

- Bà Triệu có ý chí đấu tranh rất kiên cường 
để giành độc lập dân tộc, không chịu làm 
nô lệ cho quân Ngô, bà nguyện hy sinh 
hạnh phúc cá nhân cho độc lập dân tộc. 

GV: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ như thế 

nào? 

HS trả lời: 


b) Diễn biến khởi nghĩa 

• Năm 248 cuộc khởi 
nghĩa hùng nổ ở Phú 
Điền (Hậu Lộc, Thanh 
Ho á). 

• Bà Triệu lãnh đạo 
nghĩa quân đánh phá 
các thành ấp của quân 
Ngô ở quận Cửu Chân, 


147 



rồi từ đó đánh ra khắp 
Giao Châu làm cho 
quân Ngô rất lo sợ. 


• Cuộc khởi nghĩa thất 
hại chủ yếu là do: 

- Lực lượng chênh lệch; 

- Quân Ngô mạnh, nhiều 
mưu kế hiểm độc. 

• Cuộc khởi nghĩa có ý 
nghĩa lịch sử to lớn: 

- Khởi nghĩa tiêu biểu cho 
ý chí quyết giành lại độc 
lập của dân tộc ta. 


Nhà Ngô cũng phải công nhận: "Năm 248, toàn 

thể Giao Châu đều chấn động". 

GV: Khi ra trận trông Bà Triệu như thế nào? 

HS trả lời: 

- Khi ra trận trông Bà Triệu rất oai phong 
lẫm liệt: mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi 
guốc ngà, cưỡi voi để chỉ huy binh sĩ. 

GV: Em có nhận xét gì về cuộc khởi nghĩa Bà 

Triệu? 

HS trả lời: 

- Sau khi nghe tin cuộc khởi nghĩa bùng nổ, 
nhà Ngô đã sai Lục Dận đem 6.000 quân 
sang Giao Châu để đàn áp. Chúng vừa 
đánh, vừa mua chuộc, chia rẽ nghĩa quân 
cho nên cuộc khởi nghĩa bị thất bại. 

GV hỏi: Vì sao cuộc khởi nghĩa thất bại? 


148 



GV: Qua bài ca dao cuối bài (đóng khung) trong 
SGK các em đã thấy rõ ý chí đấu tranh kiên 
cường giành lại độc lập của dân tộc ta và 
lịch sử ghi nhớ công lao to lớn của Bà Triệu 
trong công cuộc giành độc lập. 

IV. Củng cô bài 

GV hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Những nét mới về văn hóa nước ta trong thế kỉ I - thế kỉ VI là gì? 

2. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. 

V. Dặn dò HS 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài và hiểu được ý nghĩa của bài ca 
dao (đã đóng khung cuối bài). 

Bài 21 I KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. 

NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602) 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Đầu thế kỉ VI, nước ta chịu sự thống trị của nhà Lưong, chúng thực 
hiện chế độ áp bức, bóc lột tàn bạo, đó là nguyên nhân co bản dẫn đến 
cuộc khởi nghĩa Lý Bí. 

• Tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nghĩa quân đã chiếm được 
hầu hết các quận, huyện Giao Châu, quân Lưong 2 lần đưa quân sang 
chiếm lại đều bị thất bại. 

• Lý Bí xưng Đế và lập nước Vạn Xuân có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử 
dân tộc. 


149 




2. Tư tưởng 

• Sau hơn 600 năm chịu sự thống trị của phong kiến phương Bắc, khởi 
nghĩa Lý Bí thắng lợi, nước Vạn Xuân ra đời chứng tỏ sức sống mãnh 
liệt của dân tộc ta. 

3. Kĩ năng 

• HS biết nhận thức rõ nguyên nhân của sự kiện. 

• Biết đánh giá sự kiện lịch sử. 

• Tiếp tục rèn luyện cho các em kĩ năng cơ bản về đọc bản đồ lịch sử. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Xã hội Việt Nam từ thế kỉ I đến thế kỉ VI biến đổi như thế nào? 
(trình bày bằng sơ đồ) 

2. Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (248). 


III. Bài mới 

1. Nhà Lương siết chặt 
ách đô hộ như thê 
nào? 


GV yêu cầu HS đọc mục 1 trang 58 SGK và đặt 
câu hỏi: 

- Đầu thế kỉ VI, ách thống trị của nhà 
Lương đối với nước ta như thế nào? 

HS trả lời: 


• Chúng chia nhỏ đơn vị 
hành chính ở nước ta 
thành; 


- Giao Châu (Bắc Bộ); 

- Ái Châu (Thanh Hoá); 

- Đức Châu, Lợi Châu, 
Ninh Châu (Nghệ Tĩnh); 

- Hoàng Châu (Quảng 
Ninh). 


150 



GV: Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Lương ở 
nước ta có gì thay đổi? 

HS trả lời: 


• về tổ chức chúng chỉ 
thực hiện chế độ "sĩ 
tộc". Chỉ sử dụng 
những tôn thất và 
những người thuộc 
dòng họ lớn giữ chức 
vụ quan trọng trong hộ 
máy nhà nước. 


GV giải thích thêm: 

Ví dụ: Tinh Thiều (gọi HS đoạn viết về Tinh 
Thiều trang 58 SGK). 

GV: Em biết gì về Tiêu Tư và chính sách cai trị 
của nhà Lương? 

HS trả lời: 


• Thứ sử Tiêu Tư (Giao 
Châu) rất tàn bạo. 
Hắn đã đặt ra hàng 
trăm thứ thuế vô lý. Đó 
là nguyên nhân cơ bản 
dẫn đến khởi nghĩa Lý 
Bí. 


2. Khởi nghĩa Lý Bí. 
Nước Vạn Xuân 
thành lập. 


Ví dụ: Trồng cây dâu cao 40cm cũng phải nộp 
thuế, người dân nghèo khổ phải bán vợ, dợ 
con để nộp thuế. 

GV gọi HS đọc mục 2 trang 58, 59 SGK và đặt 
câu hỏi: 

- Em biết gì về Lý Bí? 


151 



HS trả lời: 


- Lý Bí còn gọi là Lý Bôn, quê ở Thái Bình 
(mạn bắc Sơn Tây). Tổ tiên ông là người 
Trung Quốc, sang lập nghiệp ở nước ta từ 
lâu. Ông được cử giữ chức chỉ huy quân 
đội ở Đức Châu (nam Nghệ An - Hà 
Tĩnh). Nhưng sau đó, vì căm ghét bọn đô 
hộ, ông từ quan về quê chuẩn bị khởi 
nghĩa. 

GV: Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ như thế nào? 

GV yêu cầu HS trình bày diễn biến khởi nghĩa 
bằng lược đồ đã phóng to hình 47 trang 59 
SGK. 


• Diễn biến khởi nghĩa. 


HS trình bày. 


- Năm 542 Lý Bí dấy 
nghĩa ở Thái Bình (bắc 
Sơn Tây). 

- Hào kiệt nhiều nơi nổi 
dậy hưởng ứng. Ở Chu 
Diên có Triệu Túc; 
Thanh Trì có Phạm Tu; 
Thái Bình có Tinh 
Thiều. 


GV: Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi 
hưởng ứng khởi nghĩa Lý Bí? 


HS trả lời: 


- Vì nhân dân rất căm phẫn chế độ thống trị 
của nhà Lương. 

GV: Tiến trình của cuộc khởi nghĩa như thế 
nào? 


152 



HS trả lời: (trình bày bằng lược đồ câm dùng 
mũi tên chỉ các địa danh) 

• Gần 3 tháng, nghĩa 
quân chiếm hầu hết 
các quận, huyện. Tiêu 
Tư hoảng sợ, vội bỏ 
thành Long Biên chạy 
về Trung Quốc. 

GV: Sau khi nghĩa quân chiếm gần hết các quận, 
huyện, quân Lương phản ứng thế nào? 

HS trả lời: 

• Tháng 4/542, nhà 
Lương kéo quân từ 
Quảng Châu sang đàn 
áp. Nghĩa quân đánh 
bại quân Lương và giải 
phóng thêm Hoàng 
Châu (Quảng Ninh) 

• Đầu năm 543, nhà 
Lương lại kéo quân 
sang lần thứ hai, ta 
chủ động đánh bại 
chúng ở Hợp Phố. 

Quân Lương đại bại 
(chết đến bảy, tám 
phần mười). 

• Tướng địch bị giết gần 
hết. 

GV: Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu 
của quân khởi nghĩa? 


153 



HS trả lời: 

- Nghĩa quân chủ động đánh giặc rất kiên 
quyết, thông minh, sáng tạo, có hiệu quả, 
làm cho quân Lưong bị thất bại nặng nề. 

GV gọi 1 HS điền các ký hiệu thích hợp vào 
lược đồ để mô tả diễn biến chính của cuộc 
khởi nghĩa. 

Sau đó GV đặt câu hỏi: 

- Kết quả của cuộc khởi nghĩa Lý Bí như 
thế nào? 

HS trả lời: 

• Kết quả khởi nghĩa: 

- Quân Lương bị đại bại. GV hỏi: Sau khi đánh tan quân Lưong Lí Bí đã 

làm gì? 

- Sau thắng lợi, Lý Bí lên 
ngôi hoàng đế, lấy hiệu 
là Lý Nam Đế, đặt tên 
nước là Vạn Xuân, lấy 
niên hiệu là Thiên Đức, 
đóng đô ở vùng cửa sông 

Tô Lịch (Hà Nội). GV hỏi: Tại sao Lí Bí không xưng vương mà lại 

xưng Đế? 

GV giải thích lý do Lý Bí lên ngôi hoàng đế: 

- Sự kiện đó chứng tỏ rằng nước ta có giang 
sơn, bờ cõi riêng, không còn lệ thuộc vào 
Trung Quốc. Ý chí độc lập của dân tộc 
Việt Nam rất đậm nét (Trung Quốc có 
hoàng đế đứng đầu, Vạn Xuân cũng có 
hoàng đế đứng đầu, ta không thua kém 
Trung Quốc). 


154 



- Đặt tên nước là "Vạn Xuân" vì Lý Nam 
Đế mong đất nước hòa bình độc lập lâu 
dài (Đất nước với hàng vạn mùa xuân). 

- Thiên Đức là đức Trời. 

GV: Sau khi Lý Bí lên ngôi hoàng đế tổ chức 
nhà nước Vạn Xuân như thế nào? 

HS trả lời: 

• Lý Nam Đế thành lập 
triều đình với 2 han: 
văn, võ. 

- Triệu Túc giúp vua cai 
quản mọi việc. 

- Đứng đầu han văn là 
Tinh Thiều. 

- Đứng đầu han võ là 
Phạm Tu. 

GV: Đây là bộ máy nhà nước phong kiến độc 
lập trung ưong tập quyền so khai. 

IV. Củng cô bài 

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

1. Trình bày diễn biến khởi nghĩa Lý Bí (bằng bản đồ). 

2. Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? 

3. Tại sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? 

V. Dặn dò HS 

• HS học theo các câu hỏi cuối bài. 

• Học xong, HS trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí bằng lược đồ 
trong SGK. 

• Giải thích tại sao Lý Bí xưng Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. 


155 



Bài 22 


KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN 
(542 - 602 ) (tiếp theo) 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

Qua bài giảng HS cần hiểu được: 

• Khi cuộc khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ, các thế lực phong kiến Trung 
Quốc (nhà Lương, nhà Tùy) đã huy động lực lượng lớn sang xâm lược 
nước ta, hòng lập lại chế độ đô hộ. 

• Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống quân Lương trải qua 2 thời 
kì: thời kì thứ nhất do Lý Bí lãnh đạo, thời kì thứ hai do Triệu Quang 
Phục lãnh đạo, đây là cuộc chiến đấu không cân sức, Lý Bí phải rút lui 
dần, trao quyền chỉ huy chiến đấu cho Triệu Quang Phục. Triệu Quang 
Phục đã xây dựng căn cứ Dạ Trạch, sử dụng lối đánh du kích, đánh 
đuổi quân xâm lược, giành chủ quyền cho đất nước. 

• Đến thời Hậu Lý Nam Đế (Lý Phật Tử), nhà Tùy huy động một lực 
lượng lớn sang xâm lược, cuộc kháng chiến của nhà tiền Lý bị thất bại, 
nước Vạn Xuân lại rơi vào ách thống trị của bọn phong kiến phương 
Bắc. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc ta trong đấu 
tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. 

3. Kĩ năng 

• Tiếp tục rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích kĩ năng đọc bản đồ 
lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 


156 




II. Kiểm tra bài cũ 


1. Trình bày diễn biến khởi nghĩa Lý Bí. 

2. Tại sao Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân? 


III. Bài mới (tiếp theo) 


3. Chống quân Lương 
xâm lược 

• Sau 2 lần thất bại, 
tháng 5 năm 545 nhà 
Lương cử Dương Phiêu 
làm Thứ sử Giao Châu 
và Trần Bá Tiên chỉ 
huy một đạo quân lớn 
theo 2 đường thủy, bộ 
vào nước ta. 


GV dùng lược đồ khởi nghĩa Lý Bí để trình bày 
vấn đề này (bản đồ câm, GV nói đến đâu 
điền địa danh và đánh mũi tên đến đó). 


- Đường thủy: chúng theo đường biển tiến 
vào cửa sông Bạch Đằng tiến vào đất liền. 

- Đường bộ: chúng men theo ven biển tiến 
xuống sông Thưong vào phía đông bắc 
nước ta. 


• Quân ta do Lý Nam 
Đê chỉ huy, kéo quân 
đến vùng Lục Đầu 
giang (Hải Dương) để 
đánh dịch. 

- Lực lượng ta yếu hơn 
địch nên phải lui về giữ 
thành ở cửa sông Tô 
Lịch (Hà Nội). 

- Thành vỡ không giữ nổi 
Lý Nam Đê phải đem 
quân về giữ thành Gia 
Ninh (Việt Trì - Phú 
Thọ). 


157 



Vì thế giặc mạnh, thành làm bằng đất không 
giữ được lâu. 

• Đầu năm 546 giặc 
chiếm thành Gia Ninh, 

Lý Nam Đế phải đem 
quân lui về vùng núi 
Phú Thọ, sau đó đóng 
quân ở hồ Điển Triệt. 

GV giải thích: 

- Hồ Điển Triệt (nay thuộc Lập Thạch - 
Vĩnh Phúc) nằm ở bên bờ sông Lô, cách 
Bạch Hạc khoảng 15 km, địa thế hiểm 
yếu. Xưa có con ngòi nối liền sông Lô với 
hồ, 3 mặt đông, nam, bắc của hồ là các 
dải đồi cao; phía tây là những đồi thấp và 
cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một 
con đường đi vào phía bắc của hồ. Vào 
một đêm mưa to, gió lớn, Trần Bá Tiên 
được một hàng binh của Lý Bí chỉ đường, 
đã đánh úp quân của Lý Nam Đế ở hồ 
Điển Triệt. 

- Quân ta chống đõ không nổi. 

• Lý Nam Đế phải chạy 
vào động Khuất Lão 
(Tam Nông - Phú Thọ). 

• Năm 548 Lý Nam Đế 
mất. 

Anh trai của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo và Lý 
Phật Tử (là người trong họ, là tướng của Lý 
Nam Đế) đã đem lực lượng còn lại lui về Thanh 
Hoá. 


158 



4. Triệu Quang Phục 
đánh bại quân Lương 
như thế nào? 


GV hỏi HS: 

- Qua trình bày trên, theo em, sự thất bại 
của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của 
nhà nước Vạn Xuân không? Tại sao? 

HS trả lời: 

- Sự thất bại của Lý Nam Đế không phải là 
sự sụp đổ của nước Vạn Xuân, vì cuộc 
chiến đấu của nhân dân ta còn tiếp tục 
dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục. 
Triệu Quang Phục đã đưa quân về đóng ở 
đầm Dạ Trạch, dùng chiến thuật du kích 
kháng chiến lâu dài, đánh bại quân 
Lương. 

GV gọi HS đọc mục 4 trang 61 SGK sau đó đặt 

câu hỏi, yêu cầu HS trả lời: 

- Em biết gì về Triệu Quang Phục? 

HS trả lời: 

- Triệu Quang Phục (con trai của Triệu 
Túc) là người có công lớn trong cuộc khởi 
nghĩa và được Lý Bí rất tin cậy. 

- Triệu Quang Phục là một tướng trẻ, có tài, 
cho nên sau khi Lý Nam Đế bị đánh úp ở 
hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế đã giao quyền 
chỉ huy quân sự cho Triệu Quang Phục. 

- Triệu Quang Phục đem quân về đóng ở 
đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) để kháng 
chiến lâu dài. 

GV đặt câu hỏi: 

- Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại 
chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến? 


159 



HS trả lời: 






Triệu Quang Phục 
chọn Dạ Trạch làm 


căn cứ kháng chiến. 


Bởi vì: Dạ Trạch là một vùng đầm lầy mênh 
mông, lau sậy um tùm. Ở giữa có một bãi đất 
cao khô ráo, có thể ở được. Đường vào bãi rất 
kín đáo, khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ, 
chống sào lướt nhẹ trên đám cỏ nước, theo mấy 
con lạch nhỏ mới tới được. Triệu Quang Phục đã 
cho quân đóng ở bãi nổi. 


Ông dùng chiến thuật 
du kích để đánh quân 
Lương. 


- Ban ngày nghĩa quân ở căn cứ rất bí mật (như 
noi không người), ban đêm nghĩa quân chèo 
thuyền ra ngoài căn cứ đánh úp địch, cướp vũ 
khí, lưong thực. 


• Nhân dân thường gọi 
Triệu Quang Phục là 
Dạ Trạch Vương. 


GV: Âm mưu của quân Lưong đối với việc tiêu 
diệt lực lượng của Triệu Quang Phục như 
thế nào? 


HS trả lời: Sau nhiều lần bao vây Dạ Trạch, 
quân Lưong đều bị nghĩa quân chống trả 
quyết liệt, lình thế giằng co kéo dài. Trần 
Bá Tiên thất vọng, nhà Lưong có loạn (năm 
550), Trần Bá Tiên nhân đó bỏ về nước, 
giao lại binh quyền cho tì tướng Dưong 
Sàn. Dưong Sàn là tướng bất tài. Quân 
Lưong mệt mỏi. 


160 



- Nhân cơ hội đó, Triệu Quang Phục đã 
phản công lại, đánh tan quân Lương, ông 
chiếm được thành Long Biên. 


• Cuộc kháng chiến của 
Triệu Quang Phục kết 
thúc thắng lợi năm 
550. 


GV: Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống quân Lương do 
Triệu Quang Phục lãnh đạo. 


HS trả lời: 


• Cuộc kháng chiến này 
thắng lợi là do được 
đông đảo nhân dân 
ủng hộ. 


- Biết tận dụng địa thế 
hiểm yếu của Dạ Trạch 
để tiến hành chiến tranh 
du kích, phát triển lực 
lượng kháng chiến lâu 
dài. 

- Quân Lương chán nản, 
luôn bị động trong chiến 
đấu. 

5. Nước Vạn Xuân độc 
lập đã kết thúc như 
thế nào? 


GV gọi HS đọc mục 5 trang 62 SGK và đặt câu 
hỏi yêu cầu HS trả lời: 

- Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu 
Quang Phục đã làm gì? 


HS trả lời: 


161 



• Sau khi đánh hại quân 
Lương, Triệu Quang 
Phục lên ngôi vua 
(Triệu Việt Vương) và 
tổ chức lại chính quyền 
(550 - 570). 


• Lý Phật Tử lên làm vua 
được hơn 30 năm (571 
-603). 


- Năm 571, Lý Phật Tử từ phía nam kéo 
quân về cướp ngôi. Lý Phật Tử lên làm 
vua, sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. 


- Sau đó vua Tùy (thay nhà Lương) đòi Lý 
Phật Tử sang chầu, nhưng ông kiên quyết 
thoái thác không đi. 

GV đặt câu hỏi: 

- Theo em, vì sao nhà Tùy yêu cầu Lý Phật 
Tử sang chầu? Vì sao Lý Phật Tử không 
sang? 

HS trả lời: 

- Nhà Tùy yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu là 
để nhân đó có thể bắt ông và lập lại chế 
độ thống trị ở nước ta như trước, phải phụ 
thuộc Trung Quốc. 

- Lý Phật Tử không đi là vì ông đã đề 
phòng mưu đồ nham hiểm của giặc và 
ông tích cực chuẩn bị lực lượng kháng 
chiến. 

GV: Lý Phật Tử chuẩn bị kháng chiến như thế 

nào? 


162 



HS trả lời: Ông tăng thêm quân ở những nơi 
trọng yếu như Long Biên (Bắc Ninh), Ô 
Diên (Hà Nội) và ông đích thân cầm quân 
giữ Cổ Loa (Hà Nội). 

GV: Cuộc kháng chiến chống quân Tùy của Lý 
Phật Tử diễn ra như thế nào? 

HS trả lời: 

• Năm 603, 10 vạn quân 
Tùy tấn công Vạn 
Xuân. Lý Phật Tử bị 
vây hãm ở cổ Loa, rồi 
bị bắt giải về Trung 
Quốc. 

IV. Củng cô bài 

HS trả lời câu hỏi: 

1. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như 
thế nào? 

2. Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, 
giành lại độc lập cho đất nước? 

3. Vì sao nhân dân ta chiến đấu rất ngoan cường chống lại quân 
Lương, Tùy, nhưng cuộc kháng chiến vẫn bị thất bại? 

4. Vì sao nhân dân ta biết ơn Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục? 

V. Dặn dò HS 

Học theo câu hỏi cuối bài. 


163 



Bài 23 


NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA 
LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Từ đầu thế kỉ VII (618) nước ta chịu sự thống trị của nhà Đường. Nhà 
Đường sắp đặt lại bộ máy cai trị, chia lại các khu vực hành chính, 
chúng siết chặt hơn bộ máy cai trị để đô hộ, thực hiện chính sách đồng 
hóa, tăng cường bóc lột và đàn áp các cuộc khởi nghĩa. 

• Trong suốt 3 thế kỉ thống trị của nhà Đường, nhân dân ta đã nhiều lần 
nổi dậy, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và 
Phùng Hưng. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng cho HS tinh thần chiến đấu vì độc lập dân tộc. 

• Biết ơn tổ tiên đã kiên trì chiến đấu chống giặc ngoại xâm để giành lại 
độc lập dân tộc. 

3. Kĩ năng 

• Qua bài học, HS biết phân tích, đánh giá công lao của các nhân vật 
lịch sử. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc và vẽ bản đồ lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế 
nào? 


164 


2. Vì sao Triệu Quang Phục đánh bại dược quân Lương, giành lại độc 
lập cho dân tộc? 




III. Bài mới 

1. Dưới ách đô hộ của GV gọi HS đọc mục 1 trang 62, 63 SGK, sau đó 
nhà Đường nước ta có hướng dẫn HS trả lòi câu hỏi: 
gì thay đôi? - Nhà Đường thống trị nước ta từ đầu thế kỉ 

VI, chính sách cai trị của chúng có gì 
thay đổi? 

HS trả lời: 

• Năm 679 Nhà Đường 
đổi Giao Châu thành 
An Nam đô hộ phủ. 

• Các châu, huyện do 
người Hán cai trị, dưới 
huyện là các hương, xã 
do người Việt tự quản lý. 

• Chúng chia nước ta 
thành 12 châu. 

GV dùng lược đồ nước ta dưới thời Đường đã 
phóng to để giới thiệu với HS 12 châu đó. 

• Các châu miền núi vẫn 
do tù trưởng các địa 
phương cai quản (gọi 
là châu Ki mi). 

• Trụ sở của An Nam đô 
hộ phủ đặt ở Tống 
Bình (Hà Nội). 

• Chúng cho sửa các 
đường giao thông thủy, 
bộ nối từ Tống Bình 
sang Trung Quốc và từ 
Tống Bình đến các 
quận, huyện. 


165 



ơ một sô' nơi quan 
trọng chúng cho xây 
thành đắp luỹ. 


GV: Em có nhận xét gì về tình hình nước ta 
dưới ách thống trị của nhà Đường? 

HS trả lời: 


- Chúng siết chặt hơn bộ máy cai trị. 

- Biến nước ta thành một phủ của nhà 
Đường (An Nam đô hộ phủ) phụ thuộc 
hoàn toàn vào nhà Đường. 

- Người Hán trực tiếp nắm quyền cai trị từ 
trung ương đến huyện, từ huyện trở 
xuống là người Việt quản lý dưới quyền 
kiểm soát của chúng. 

- Chúng cho sửa đường giao thông nối liền 
từ Tmng Quốc đến Tống Bình và từ Tống 
Bình đến các quận, huyện với mục đích: 

+ Dễ dàng vơ vét bóc lột; 

+ Dễ đàn áp phong trào nổi dậy của quần 
chúng. 

GV: Về kinh tế, nhà Đường có những chính 
sách gì khác trước? 

HS trả lời: 


• Ngoài thuế ruộng đất, 
nhà Đường còn đặt ra 
nhiều loại thuế: thuế 
muối, sắt, đay, gai, tơ, 
lụa v.v... 


GV giải thích thêm: 


166 



- Nhà Đường thực hiện ở nước ta 3 thứ thuế 
là: tô, dung, điệu. 

+ Tô: đánh vào ruộng đất. 

+ Dung: hàng năm mỗi người dân phải 
lao dịch bắt buộc, làm không công 
phục vụ cho chính quyền đô hộ. 

+ Điệu: thuế đánh bằng các sản phẩm thủ 
công: vải, lụa. 

GV: Ngoài các thứ thuế nặng nề phiền nhiễu 
như vậy, hàng năm nhân dân ta còn phải 
làm gì cho chính quyền đô hộ? 

HS trả lời: 

• Hàng năm nhân dân 
phải cống nạp những 
sản vật quý hiếm: 
vàng, hạc, châu háu, 
sừng tê, ngà voi ... đặc 
hiệt đến mùa vải (quả) 
phải gánh sang Trung 
Quốc Cống nạp. 

GV giải thích thêm: Nhà Đường rất thích vải ở 
nước ta, mỗi năm đến mùa vải, ta phải gánh 
vải sang Trung Quốc cống nạp, đường xa, 
đi lại, gánh gồng vất vả, phải giữ cho quả 
vải tưoi ngon cho nên dân ta rất khốn khổ 
về nạn cống nạp vải (quả) hàng năm. 

GV đặt câu hỏi: 

- Theo em, chính sách bóc lột của nhà 
Đường có gì khác trước? 

HS trả lời: 

- Chúng chia lại bộ máy hành chính. 


167 



2. Khởi nghĩa Mai Thúc 
Loan (722) 


- Đặt tên mới, biến nước ta thành phiên 
thuộc của Trung Quốc. 

- Bóc lột tô thuế cống nạp nặng nề. 

GV sơ kết: 

- Những chính sách tàn bạo đó đã đẩy nhân 
dân ta đến chỗ khốn cùng, họ không còn 
con đường nào khác là vùng lên đấu tranh 
giành quyền sống của mình, đó là nguyên 
nhân chính dẫn đến những cuộc khởi 
nghĩa của nhân dân từ thế kỉ VII đến thế 
kĩIX. 

GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 64 SGK và đặt 

câu hỏi: 

- Em biết gì về Mai Thúc Loan? 

HS trả lời: 

- Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ (làng 
làm muối) huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh. 
Sau, mẹ con ông sang sống ở Nam Đàn - 
Nghệ An. 

- Gia đình Mai Thúc Loan rất cực khổ, thuở 
nhỏ ông phải kiếm củi, chăn trâu, cày 
ruộng cho nhà giàu. Nhưng ông rất khôi 
ngô, tuấn tú, có chí lớn. 

GV: Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan nổ ra 

trong hoàn cảnh nào? 

HS trả lời: 

- Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ 
VIII Mai Thúc Loan cùng một đoàn 
người ở Hà Tĩnh phải gánh vải (quả) sang 
cống nạp cho phong kiến Trung Quốc rất 
cực khổ, trên đường đi ông đã kêu gọi 


168 



những người dân phu không gánh vải 
sang cống cho Trung Quốc. 


• Mai thúc Loan kêu gọi 
những người dân phu 
gánh vải cống nạp cho 
Trung Quốc bỏ về quê, 
chuẩn bị khởi nghĩa. 


• Những dân phu này bị 
dồn đến đường cùng, 
họ không còn có con 
đường nào khác là 
vùng lên đấu tranh. 
Cho nên nghe Mai 
Thúc Loan kêu gọi 
khởi nghĩa, họ sẵn 
sàng đứng lên. 


GV gọi 1 HS khác đọc bài Chầu văn trong trang 
64 SGK kể tội nhà Đường, bắt dân ta phải 
cống nạp vải quả rất khốn khổ. 


GV đặt câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc 
Loan diễn ra như thế nào? 


HS vừa trả lời vừa chỉ lược đồ cuộc khởi nghĩa 
Mai Thúc Loan đã phóng to treo trên bảng: 

• Diễn biến khởi nghĩa: 

- Năm 722 khởi nghĩa 
bùng nổ. 

- Nghĩa quân nhanh 
chóng chiếm Hoan 
Châu. 

- Nhân dân Ái Châu và 
Diễn Châu hưởng ứng. 


169 



- Mai Thúc Loan xây 
dựng căn cứ ở Sa Nam 
(Nam Đàn). Ông xưng 
đế nhân dân thường gọi 
là Mai Hắc Đế (vua 
đen). 

- Ngoài ra Mai Hắc Đê 
còn liên kết với nhân 
dân Giao Châu, Cham- 
pa và Kim Lân 
(Malaixia) để chống 
giặc. 

- Ông cho quân tấn công 
thành Tống Bình. 

- Trước tình hình đó Thứ 
sử Giao Châu (Quang 
Sở Khách) phải chạy về 
Trung Quốc. 

• Nhà Đường đem 10 
vạn quân (Dương Tư 
Húc chỉ huy) sang đàn 
áp khởi nghĩa. 


• Ý nghĩa lịch sử: 

- Thể hiện được tinh thần 
đấu tranh kiên cường 


GV: Nhà Đường đã làm gì để đàn áp khởi 
nghĩa? 


- Nhà Đường điên cuồng tàn sát nghĩa quân 
và nhân dân. 

GV: Cuộc khởi nghĩa nói lên điều gì? 

HS trả lời: Cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa lịch sử 
quan trọng. 


170 



bất khuất của nhân dân 
ta, phấn đấu không mệt 
mỏi để giành lại độc lập 
cho dân tộc. 

GV: Để tưởng nhớ công ơn của Mai Hắc Đế 
hiện nay ở núi Vệ và trong thung lũng 
Hùng Sơn vẫn còn đền thờ ông. 

3. Khởi nghĩa Phùng GV yêu cầu HS đọc mục 3 trang 65 SGK và đặt 
Hưng (trong khoảng câu hỏi: 

776 - 791) - Em biết gì về Phùng Hung? 

HS trả lời: 

- Phùng Hưng quê ở xã Đường Lâm (Ba Vì, 
Hà Tây). Ông xuất thân dòng dõi gia thế 
nối tiếp đời này qua đời khác làm quan 
lang. 

- Năm 18 tuổi cha mẹ qua đời, ông nối 
nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. 

- Ông là người có sức khoẻ phi thường (có 
thể vật dược trâu, đánh được hổ) thông 
minh, tuấn tú, giàu lòng thương người, 
hay giúp đỡ người nghèo cho nên dân 
trong vùng rất kính phục. 

- Ông rất căm ghét bọn phong kiến nhà 
Đường tham tàn bạo ngược, nên ông đã 
kêu gọi nhân dân đứng lên đấu tranh lật 
đổ ách thống trị của nhà Đường. 

GV: Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra như 
thế nào? 

HS trả lời: 

• Diễn biến khởi nghĩa: 

Khoảng năm 776, 

Phùng Hưng và em là 


171 



Phùng Hải đã phất cờ 
khởi nghĩa ở Đường 
Lâm. Nhân dân các 
vùng xung quanh nổi 
dậy hưởng ứng và được 
quyền làm chủ vùng đất 
của mình. 


GV: Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng 
Hưng được mọi người hưởng ứng? 


HS trả lời: 


- Vì họ căm ghét chế độ thống trị của nhà 
Đường. 

- Nhân dân vô cùng cực khổ, bị dồn ép đến 
bước đường cùng, họ không còn con 
đường nào khác là vùng lên đấu tranh 
giành lại quyền sống của mình. 

- Phùng Hưng là người rất có uy tín với 
nhân dân địa phưong, cho nên khi ông 
phất cờ khởi nghĩa nhân dân khắp noi 
hưởng ứng. 

GV: Sau khi làm chủ địa phưong (Đường Lâm) 
cuộc khởi nghĩa phát triển thế nào? 

HS trả lời: 


• Sau đó Phùng Hưng 
kéo quân về hao vây 
phủ Tống Bình, viên đô 
hộ Cao Chính Bình 
(nổi tiếng gian ác) đã 
rút vào cố thủ trong 
thành, rồi sinh hênh 
chết. 


172 



• Phùng Hưng chiếm 
được thành, ông sắp 
đặt việc cai trị 


• 7 năm sau, Phùng 
Hưng mất, con trai là 
Phùng An lên thay. 

GV: Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào? 
HS trả lời: 


• Năm 791, nhà Đường 
đem quân đàn áp, 
Phùng An ra hàng. 

• Nén tự chủ tồn tại gần 
9 năm. 


GV: Lịch sử gọi đó là "nền tự chủ mong manh" 
(783 - 791). 

GV giới thiệu hình 50 Đình thờ Phùng Hưng ở 
xã Đường Lâm - Hà Tây. 

- Nếu còn thời gian GV kể chuyện "Phùng 
Hưng giết hổ" cho bài HS động. 


IV. Củng cô bài 

Yêu cầu HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi? 

2. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. 

3. Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hung. 


Y. Dặn dò HS 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK. 

• Sưu tầm những mẩu chuyện lịch sử về Mai Hắc Đế và Phùng Hưng. 


173 



NƯỚC CHAMPA 
TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 


Bài 24 


A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Qua bài giảng HS hiểu rằng: quá trình thành lập và phát triển nước 
Cham-pa, từ nước Lâm Ap ở huyện Tượng Lâm đến một quốc gia lớn 
mạnh sau này, có những lúc Cham-pa đã tấn công cả Đại Việt (Cham- 
pa là một bộ phận của đất nước Việt Nam ngày nay). 

• Những thành tựu nổi bật về kinh tế và văn hóa của Cham-pa từ thế kỉ II 
đến thế kỉ X. 

2. Tư tưởng 

• HS nhận thức sâu sắc rằng: người Chăm là một thành viên của đại gia 
đình các dân tộc Việt Nam. 

3. Kĩ năng 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ lịch sử. 

• Kĩ năng đánh giá phân tích sự kiện lịch sử. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi? 

2. Trình bày cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722) (dùng lược đồ trình 
bày). 

3. Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. 


174 




III. Bài mới 


1. Nước Cham-pa độc 
lập ra đời 


GV dùng lược đồ: Giao Châu và Cham-pa giữa 

thế kỉ VI - X đã phóng to, giới thiệu cho HS 

biết vị trí của nước Cham-pa. 

GV gọi HS đọc mục 1 trang 66, 67 SGK sau đó 

đặt câu hỏi: 

- Em biết gì về lãnh địa của nước Cham-pa 
cổ. 

HS trả lời: 

- Nước Cham-pa cổ nằm trong quận Nhật 
Nam của Giao Châu (từ Hoành Son (nam 
Hà Tĩnh) đến Quảng Nam). 

- Huyện Tượng Lâm là huyện xa nhất của 
quận Nhật Nam (từ đèo Hải Vân đến đèo 
Đại Lãnh) là địa bàn sinh sống của bộ lạc 
Dừa (người Chăm cổ), thuộc nền văn hóa 
đồng thau Sa Huỳnh khá phát triển. 

GV giải thích thêm: 

- Cách nay khoảng 5.000 năm, một số cư 
dân trên các đảo Thái Bình Dưong đã đổ 
bộ lên vùng Trung Trung Bộ cư trú, lập 
nên co sở kinh tế riêng của họ (Đức Phổ, 
Quảng Ngãi). 

- Cư dân Sa Huỳnh thuộc tiểu chủng Mã 
Lai - Đa Đảo. 

- Họ sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp 
trồng lúa nước ở vùng châu thổ các con 
sông Thu Bồn, Trà Khúc... 

- Thời Hán, sau khi quân Hán chiếm xong 
Giao Chỉ, Cửu Chân. Họ đã tiến đánh 


175 



• Vào thế kỉ II, nhân dân 
Giao Châu nhiêu lần 
nổi dậy. Nhà Hán tỏ ra 
hất lực, nhất là đối với 
các quận xa. 

• Năm 192 - 193, nhân 
dân Tượng Lâm dưới 
sự lãnh đạo của Khu 
Liên đã nổi dậy giành 
độc lập. Khu Liên tự 
xưng làm vua, đặt tên 
nước là Lâm Ấp. 


• Sau khi nước Lâm Ấp 
được thành lập, tốc độ 
phát triển khá nhanh 
chóng: 

- Có quân đội mạnh (4-5 
vạn quân thường trực). 

- Các vua Lâm Ấp đã hợp 
nhất hai hộ lạc Dừa và 


xuống phía Nam, chiếm đất của người 
Cham-pa cổ, sát nhập lãnh địa của họ vào 
quận Nhật Nam, đó là huyện Tượng Lâm. 
GV: Sau khi bị nhà Hán đô hộ, nhân dân huyện 
Tượng Lâm đã đấu tranh giành độc lập 
trong hoàn cảnh nào? 

HS trả lời: 


GV: Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và 
mở rộng nước Cham-pa? 

HS trả lời: 


176 



Cau (phía Nam), rồi tấn 
công các nước láng 
giềng phía Bắc, mở rộng 
lãnh thổ đến tận Hoành 
Sơn (huyện Tây Quyển), 
phía Nam đến Phan 
Rang. 

- Đổi tên nước thành 
Cham-pa. 

- Đóng đô ở Sin-ha-pu-ra 
(Trà Kỉệu-Quảng Nam) 

2. Tình hình kinh tế, văn GV gọi HS đọc mục 2 trang 68, 69 SGK, sau đó 
hóa Cham-pa từ thế kỉ đặt câu hỏi: 

II đến thê kiX - Em cho biết kinh tế chính của Cham-pa là 

gì? 

HS trả lời: 

• Kinh tế chính của nước 
Cham-pa là sản xuất 
nông nghiệp trồng lúa 
nước: 

- Cấy lúa 2 vụ. 

- Ngoài ra họ còn làm 
ruộng bậc thang ở sườn 
đồi. 

- Sử dụng công cụ lao 
động bằng sắt, dùng 
trâu bò kéo. 

- Họ sáng tạo ra xe guồng 
nước để đưa nước từ 
sông, suối, ruộng thấp 
lên ruộng cao. 


177 



- Họ còn trồng cây ăn 
quả: cau, dừa, mít; cây 
công nghiệp: hông, gai. 

- Khai thác lâm thổ sản: 
trầm hương, sừng tê, ngà 
voi... 

- Biết đánh cá. 

- Nghề làm gốm khá phát 
triển. 

- Thương nghiệp phát Họ trao đổi buôn bán với các quận khác ở Giao 

triển. Châu, Trung Quốc, Ấn Độ. Một số lái buôn 

người Chăm còn buôn bán nô lệ, kiêm nghề 

cướp biển. 

GV hướng dẫn HS xem hình 52 (khu thánh địa 
Mỹ Son), và hình 53 (Tháp Chăm ở Phan 
Rang) sau đó đặt câu hỏi: 

- Em có nhận xét gì về trình độ phát triển 
của văn hóa Cham-pa (từ thế kỉ II đến thế 
kỉ X)? 

HS trả lời: 

• Quốc gia Cham-pa có 
nền văn hóa phát triển 
rực rỡ, phong phú. 

- Thế kỉ IV, người Chăm 
đã có chữ viết riêng hắt 
nguồn từ chữ Phạn (Ẩn 
Độ). 

- Họ theo đạo Bà La Môn 
và đạo Phật. 


178 


GV giải thích thêm: Văn hóa Cham-pa chịu ảnh 
hưởng rất nhiều của văn hóa Ấn Độ. 



Kiến trúc có nhiều dáng vẻ của kiến trúc 
Ấn Độ (Hinđu). 

GV: dành thời gian phân tích thêm những nét 
kiến trúc của văn hóa Hinđu (chùa tháp 
thường có đỉnh, chóp, thánh thần ở trên 
đỉnh tháp cai quản dân chúng). 

• Họ đã tạo ra một nền 
nghệ thuật đặc sắc, 
tiêu hiểu là tháp 
Chăm, đền, tượng, các 
hức chạm nổi. 

• Họ có tục hỏa táng 
người chết. 

• Ăn trầu cau. 

• ơ nhà sàn 

GV: Quan hệ giữa người Chăm với người Việt 
như thế nào? 

HS trả lời: 

• Họ có quan hệ gần gũi 
chặt chẽ từ lâu đời với 
cư dân Việt. 

• Nhân dân Tượng Lâm, 

Nhật Nam ủng hộ khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng; 
nhân dân Giao Chỉ, 

Cửu Chân ủng hộ 
phong trào đâu tranh 
của nhân dân Tượng 
Lâm. 

GV sơ kết: Đất nước Cham-pa cổ là một bộ 
phận của đất nước Việt Nam ngày nay, cư 
dân Chăm là một bộ phận của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. 


179 



IV. Củng cô bài 

GV yêu cầu HS trả lời những câu hỏi cuối bài: 

1. Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào? 

2. Những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa. (Đặc biệt là 
nhưng thành tựu văn hóa) GV cần giải thích thêm: Thánh địa Mỹ 
Sơn dược công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

V. Dặn dò 

• HS học theo những câu hỏi cuối bài trong SGK. 

• HS sưu tầm tranh ảnh về văn hóa Cham-pa. 


Bài 25 


ỒN TẬP CHƯƠNG III 


A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 

Thông qua bài ôn tập HS cần khắc sâu những kiến thức cơ bản của 

chương III: 

• Từ sau thất bại của An Dương Vương đến trước năm 938 (chiến thắng 
Bạch Đằng của Ngô Quyền) đất nước ta bị các triều đại phong kiến 
thống trị, sử cũ gọi là thời kì Bắc thuộc. 

• Chính sách cai trị của bọn phong kiến phương Bắc đối với dân ta là rất 
tàn bạo. Không cam chịu sống nô lệ, nhân dân ta liên tiếp nổi dậy đấu 
tranh giành lại độc lập cho dân tộc: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng. 

• Trong thời kì Bắc thuộc, bị áp bức bóc lột tàn nhẫn nhưng nhân dân ta 
vẫn cần cù, bền bỉ lao động sáng tạo để duy trì cuộc sống, do vậy đã 
thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển. 


180 




2. Tư tưởng 

• HS nhận thức sâu sắc về tinh thần đấu tranh bền bỉ giành lại độc lập 
dân tộc và ý thức vươn lên bảo vệ văn hóa dân tộc. 

3. Kĩ năng 

• Bồi dưỡng kĩ năng thống kê sự kiện theo thời gian. 

B. NỘI DUNG 


I. Ồn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào? 

2. Những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa? 


III. Bài mới 


1. Ách thông trị của các 
triều đại phong kiến 
Trung Quốc đôi với 
nhân dân ta như thê 
nào? 


GV gọi HS trả lòi những câu hỏi sau: 

- Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta 
từ 179 TCN đến thế kỉ X là thời kì Bắc 
thuộc? 

HS trả lời: 


• Thời kì này nước ta 
liên tiếp bị các triều 
đại phong kiến phương 
Bắc đô hộ, thống trị, 
nên sử cũ gọi là thời kì 
Bắc thuộc. 


GV: Trong thòi gian Bắc thuộc, đất nước ta bị 
mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, 
huyện của Trung Quốc với những tên gọi 
khác nhau như thế nào? Em hãy thống kê 
cụ thể từng giai đoạn? 


181 



HS trả lời: 


• Tên gọi của nước ta 
qua các giai đoạn của 
thời kì Bắc thuộc: 


- Nhà Hán đô hộ: châu 


Giao. 

- Nhà Ngô: tách châu 
Giao thành Quảng Châu 
(thuộc Trung Quốc) và 
Giao Châu (Au Lạc cũ). 

- Nhà Lương: Giao Châu. 

- Nhà Đường: An Nam đô 
hộ phủ. 


GV: Chính sách cai trị của các triều đại phong 
kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong 
thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách 
thâm hiểm nhất của họ là gì? 


HS trả lời:. 


• Chính sách cai trị của 
các triều đại phong 
kiến phương Bắc đối 
với nhân dân ta rất tàn 
bạo, thâm độc, đẩy 
nhân dây ta vào cảnh 
cùng quẫn về mọi mặt. 

• Chính sách thâm hiểm 
nhất là muốn đồng hóa 
dân tộc ta (nguy cơ 
mất dân tộc). 


182 



2. Cuộc đấu tranh của 
nhân dân ta trong thời 
kì Bắc thuộc 


Chính trị: Chúng thực hiện áp bức dân tộc: 
Người Hán trực tiếp nắm quyền cai trị đến 
các quận; đến thời nhà Đường cai trị, người 
Hán trực tiếp nắm quyền đến các huyện. 

- Dưới huyện, xã, hương là người Việt nắm 
quyền quản lý, nhưng dưới sự chỉ đạo của 
người Hán. 

Kinh tế: Chúng bóc lột thuế má nặng nề, đủ các 
loại thuế: 

- Hàng năm phải cống nạp sừng tê, ngà voi, 
vàng, bạc, châu báu... 

- Chế độ lao động nặng nề. 

Quân sự: Chúng liên liên tiếp đem quân xâm 
lược nước ta. 

Văn hóa: Chúng bắt dân ta học chữ Hán, nói 
tiếng Hán, sống theo lối Hán, theo phong 
tục, tập quán của người Hán, đưa người 
Hán sang nước ta làm ăn sinh sống, bắt phụ 
nữ nước ta lấy chồng người Hán.... 

- Chúng muốn đồng hóa dân tộc ta, biến 
nước ta thành quận, huyện của Trung 
Quốc. 

GV lập sẵn khung bảng thống kê các cuộc 
khởi nghĩa lớn theo các nội dung cần 
thống kê, sau đó gọi HS trình bày những 
nội dung cụ thể. 


183 



Bảng thống kê các cuộc khỏi nghĩa lớn thời kì Bắc thuộc 


TT 

Thời gian 

Tên cuộc 
KN 

Người 
lãnh đạo 

Tóm tắt diễn biến chính 

Ý nghĩa 

1 

Năm 40 

Hai Bà 
Trưng 

Hai Bà 
Trưng 

Mùa xuân năm 40, Hai Bà 
phát động KN ở Mê Linh, 
nghĩa quân nhanh chóng 
chiếm toàn bộ châu Giao. 


2 

Năm 248 

Bà Triệu 

Triệu Thị 
Trinh 

Năm 248, khởi nghĩa bùng 
nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc - 
Thanh Hoá) rồi lan khắp 
Giao Châu. 

Ý chí quyết tâm 

3 

Năm 

542 - 602 

Lý Bí 

Lý Bí 

Năm 542, Lý Bí phất cờ 
KN, chưa đầy 3 tháng 
nghĩa quân chiếm hết các 
quận, huyện. Mùa xuân 
năm 544 Lý Bí lên ngôi 
hoàng đế đặt tên nước là 
Vạn Xuân. 

giành lại độc lập 
chủ quyền của 
Tổ quốc 


Đầu TK 
VIII 

Mai Thúc 
Loan 

Mai Thúc 
Loan 

Mai Thúc Loan kêu gọi 
nhân dân KN, nghĩa quân 
nhanh chóng chiếm được 
Hoan Châu, ông liên kết 
với nhân dân khắp Giao 
Châu, Cham-pa, chiếm 
được thành Tống Bình. 


5 

Trong 

khoảng 

(776-791) 

Phùng 

Hưng 

Phùng 

Hưng 

Khoảng năm 776, Phùng 
Hưng cùng em là Phùng 
Hải phát động khởi nghĩa ở 
Đường Lâm. Nghĩa quân 
nhanh chóng chiếm được 
thành Tống Bình. 



3. Sự chuyển biến vê 
kinh tê và vàn hóa xã 
hội của nước ta thời kì 
Bắc thuộc như thê 
nào? 


GV gọi HS trả lời từng nội dung cụ thể của câu 
hỏi: 

- Sự chuyển biến về kinh tế nước ta thời kì 
Bắc thuộc như thế nào? 


184 































HS trả lời: 

• Kinh tế: 

- Nông nghiệp trồng lúa 
nước phát triển (nông 
nghiệp dùng trâu, hò kéo 
cày). 

+ Trồng lúa 2 vụ. 

+ Biết làm thủy lợi. 

+ Công cụ sắt phát triển. 

- Thủ công nghiệp, thương 
nghiệp: 

+ Các nghề thủ công cổ 
truyền vẫn được duy 
trì và phát triển: gốm, 
dệt... 

+ Giao lưu buôn hán 
trong và ngoài nước. 

GV: Văn hóa nước ta lúc này phát triển như thế 
nào? 

HS trả lời: 

• Văn hóa: 

- Chữ Hán, được truyền 
vào nước ta. Bên cạnh 
đó nhân dân ta vẫn có 
tiếng nói riêng, có nếp 
sống riêng với những 
phong tục cổ truyền. 

GV giải thích thêm: 

- Phong kiến phưong Bắc tìm mọi cách 
đồng hóa dân ta, nhưng có lúc quá trình 
đó có ảnh hưởng ngược lại. Ví dụ: Người 


185 



Trung Quốc học tập người Việt cấy lúa 2 
vụ, cách trồng khoai lang, trồng mía ép 
đường. 

- Dân tộc ta tiếp nhận văn hóa Hán nhưng 
vẫn giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa 
dân tộc Việt. 

GV: Xã hội nước ta thời Bắc thuộc như thế nào? 

HS trả lời (trình bày lại sơ đồ xã hội): 


Xa hội nước ta phân hóa 



GV: Theo em, sau hon 1000 năm bị đô hộ, tổ 
tiên chúng ta vẫn giữ được những phong 
tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này? 

HS trả lời: 


• Sau hơn 1.000 năm 
Bắc thuộc, tổ tiên ta 
vẫn giữ được các 
phong tục, tập quán: 
xăm mình, nhuộm 
răng, ăn trầu, làm 
bánh chưng, bành dày. 


GV sơ kết: Điều đó chứng tỏ rằng sức sống 
mãnh liệt, tiếng nói, phong tục tập quán, 
nếp sống của dân tộc ta không có gì tiêu 
diệt được. 


186 






GV nhấn mạnh để HS ghi nhớ: Câu nói được 
đóng khung cuối bài trong SGK "Hơn 1000 
năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để 
lại cho chúng ta. 

- Lòng yêu nước. 

- Tinh thần đấu tranh hên hỉ vì độc lập của 
đất n ước 

- Ý thức vươn lên, hảo vệ nền văn hóa dân 
tộc". 

- Trong hơn 1000 năm Bắc thuộc nhân dân 
ta luôn đứng lên đấu tranh để giành lại 
độc lập dân tộc, thể hiện dược lòng yêu 
nước nồng nàn của nhân dân ta. Dân tộc 
ta luôn đấu tranh bền bỉ, kiên trì để giành 
lại độc lập. Điều đó được thể hiện bằng 
một loạt các cuộc khởi nghĩa. Trong thời 
gian này bọn phong kiến phương Bắc tìm 
mọi cách để đồng hóa dân tộc ta, nhưng 
dân tộc ta chỉ tiếp thu những mặt tích cực, 
tiến bộ; chúng ta kiên quyết chống lại 
những mặt hạn chế, phản động để bảo vệ 
bản sắc văn hóa dân tộc. 


187 



Chương IV 

Bước NGOẶT LỊCH sử ở ĐAU thẻ kỉ X 

CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỂN 
Tự CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

• Cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy sụp, tình hình Trung Quốc rối loạn, đối 
với nước ta, chúng không thể kiểm soát như trước, nhân cơ hội đó 
Khúc Thừa Dụ đã nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ, dựng nền tự chủ. 
Đây là sự kiện mở đầu thời kì độc lập hoàn toàn, những cải cách của 
Khúc Hạo đã tiếp tục củng cố quyền tự chủ của nhân dân ta. 

• Bọn phong kiến phương Bắc không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta, Dương 
Đình Nghệ quyết chí giữ vững độc lập, ông đã đánh bại cuộc xâm lược 
của quân Nam Hán lần thứ nhất. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục lòng biết ơn tổ tiên, những người mở đầu và bảo vệ công 
cuộc giành chủ quyền, độc lập hoàn toàn cho đất nước, kết thúc hơn 
1000 năm Bắc thuộc. 

3. Kĩ năng 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ lịch sử, phân tích, nhận định, 
đánh giá sự kiện lịch sử. 

188 


Bài 26 




B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Em hãy thống kê những cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta trong 
thời kì Bắc thuộc (Tên, thời gian khởi nghĩa). 

2. Xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc phân hóa như thế nào? 


III. Bài mới 


1. Khúc Thừa Dụ dựng 
quyên tự chủ trong 
hoàn cảnh nào? 


GV gọi HS đọc mục 1 trang 71, 72 SGK. Sau đó 
GV đặt câu hỏi: 

GV: Em hãy cho biết hoàn cảnh Khúc Thừa Dụ 
nổi lên giành quyền tự chủ? 

HS trả lời: 


• Cuối thế kỉ IX, ở Trung 
Quốc, nhiều cuộc khởi 
nghĩa nông dân nổ ra, 
tiêu hiểu là cuộc khởi 
nghĩa Hoàng Sào. 

• Nhà Đường suy yếu. 

• Nhân cơ hội đó Khúc 
Thừa Dụ nổi dậy giành 
quyền tự chủ. 


GV: Em biết gì về Khúc Thừa Dụ? 


HS trả lời: 


- Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh 
Giang, Hải Dưong), dòng dõi gia thế 
(Hào trưởng địa phưong). Ông sống 
khoan hòa, hay thưong người, dược dân 
chúng mến phục. 


189 



GV: Khúc Thừa Dụ nổi dậy như thế nào? 

HS trả lời: 

• Giữa năm 905, Tiết độ 
sứ An Nam là Độc Cô 
Tổn bị giáng chức. 

Khúc Thừa Dụ được 
dân ủng hộ, đã đem 
quân đánh chiếm Tống 
Bình rồi tự xưng là Tiết 
độ sứ, xây dựng một 
chính quyền tự chủ. 

GV giải thích thêm: Ông xưng là Tiết độ sứ 
(chức quan của phong kiến Trung Quốc) 
nhưng ông tổ chức chính quyền độc lập tự 
chủ của An Nam. 

• Đầu 906 vua Đường 
buộc phải phong Khúc 
Thừa Dụ làm Tiết độ 
sứ An Nam đô hộ. 

GV: Theo em, việc vua Đường phong Khúc 
Thừa Dụ làm tiết độ sứ có ý nghĩa gì? 

HS trả lời: 

- Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, 
thể hiện quyền thống trị của nhà Đường 
đối với An Nam, nay phong cho Khúc 
Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc 
nhà Đường. 

GV: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, Khúc Hạo (con 
trai) lên thay. Khúc Hạo đã thực hiện 
những cải cách gì? 


190 



HS trả lời:. 


2. Dương Đình Nghệ 
chông quân xâm lược 
Nam Hán (930 - 931) 


- Khúc Hạo quyết định xây dựng đường lối 
tự chủ, cốt sao dân chúng được yên vui. 
Ông đã làm được nhiều việc lớn như: 

+ Chia lại các khu vực hành chính; 

+ Cử người trông coi mọi việc đến tận xã; 
+ Định lại mức thuế; 

+ Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc; 

+ Lập lại sổ hộ khẩu. 

GV: Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục 
đích gì? 

HS trả lời: Nhằm mục đích xây dựng chính 
quyền độc lập dân tộc, giảm bớt những 
đóng góp của dân, làm cho dân đỡ khổ hơn. 
GV: Chứng tỏ rằng đất nước ta đã giành được 
quyền tự chủ, đó là bước đầu cho giai đoạn 
chuyển tiếp sang thời đại độc lập hoàn toàn. 
GV yêu cầu HS đọc mục 2 trang 72, 73 SGK. 

GV yêu cầu HS: Trình bày sự ra đời của nhà 
Nam Hán (theo SGK). 

- Khoảng đầu thế kỉ X, việc Tiết độ sứ 
Quảng Châu là Lưu Ân, nhân nhà Đường 
suy yếu đã chiếm thêm một số châu ở 
Hoa Nam, liên kết với nước Nam Chiếu 
(Vân Nam) dần dần cường thịnh lên. 
Năm 910 Lưu Ân chết, em là Luu Nham 
lên thay. Năm 917, được sự ủng hộ của 
quan lại cũ nhà Đường ở đây, Lưu Nham 
tự xưng hoàng đế, thành lập nước Nam 
Hán. 


191 



GV: Nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, 
Khúc Hạo đã gửi con trai mình là Khúc 
Thừa Mỹ sang làm con tin. 

GV đặt câu hỏi: Theo em Khúc Hạo gửi con trai 
mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm 
mục đích gì? 

HS trả lời: 

- Lúc này nền tự chủ của ta mới được xây 
dựng, thực lực còn non yếu. Cho nên để 
đối phó với quân Nam Hán, Khúc Hạo 
muốn có thời gian hòa hoãn nhằm chuẩn 
bị thực lực để kháng chiến lâu dài, chống 
lại sự xâm lược của quân Nam Hán. 

GV: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán 
lần thứ nhất (930 - 931) diễn ra như thế 
nào? 

GV giới thiệu với HS lược đồ kháng chiến 
chống quân Nam Hán lần 1 (930 - 931) 
phóng to, treo trên bảng. 

GV hướng dẫn các em căn cứ vào SGK để trình 
bày diễn biến cuộc kháng chiến theo lược 
đồ. 

HS trả lòi: Dã tâm xâm lược nước ta của quân 
Nam Hán đã có từ lâu. 


• Mùa thu năm 930, 
quân Nam Hán hắt 
đẩu đánh nước ta. 

• Khúc Thừa Mỹ chống 
cự không nổi đã bị hắt 
vê Trung Quốc, nhân 


192 



cơ hội đó nhà Hán cử 
Lý Tiến sang làm Thứ 
sử Giao Châu, đặt cơ 
quan đô hộ ở Tống 
Bình (Hà Nội ngày 
nay). 

• Năm 931, Dương Đình 
Nghệ (tướng cũ của 
Khúc Hạo) đem quân 
từ Thanh Hoá ra Bắc 
hao vây, tấn công 
thành Tống Bình. 


GV giải thích thêm: Tuy nhà Hán đã đặt lại 
được bộ máy cai trị nhưng Ái Châu (Thanh 
Hoá) xa Tống Bình cho nên sự cai quản của 
chúng lỏng lẻo hơn, chính vì lẽ đó mà 
Dương Đình Nghệ đã chuẩn bị cơ sở kháng 
chiến ở Thanh Hoá, chờ cơ hội thuận lợi sẽ 
đứng lên, với danh nghĩa nuôi 3.000 con 
nuôi (chuẩn bị lực lượng). 

GV hỏi: Em biết gì về Dương Đình Nghệ? 

HS trả lời: 


- Dương Đình Nghệ quê ở làng Ràng 
(Dương Xá, Đông Sơn, Thanh Hoá), là 
một hào trưởng địa phương (người có thế 
lực ở một vùng). Ông là người yêu nước 
thương dân, kiên quyết giành lại độc lập 
cho dân tộc. 

GV: Sau khi lấy được Tống Bình, viện binh 
quân Nam Hán sang, Dương Đình Nghệ 
đánh quân Nam Hán như thế nào? 


193 



HS: Tiếp tục trình bày bằng lược đồ. 

• Sau khi lấy được Tống 
Bình, viện binh của 
Nam Hán sang, Dương 
Đình Nghệ đã chủ 
động đánh địch. Chúng 
bị đánh tan tác, tướng 
chỉ huy bị giết tại trận. 

• Sau khi đánh tan quân 
Nam Hán, Dương 
Đình Nghệ tự xưng là 
Tiết độ sứ tiếp tục xây 
dựng nền tự chủ. 

GV: Em hãy điền những ký hiệu thích hợp lên 
lược đồ để thể hiện cuộc tiến quân của 
Dương Đình Nghệ. 

GV sơ kết bài: 

- Việc giành lại, bảo vệ và xây dựng nền tự 
chủ của họ Khúc và họ Dương là cơ sở, 
nền móng cho nhân dân ta tiến lên giành 
độc lập hoàn toàn. 

IV. Củng cô bài 

HS trả lời những câu hỏi: 

1. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào? 

2. Trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Nam 
Hán lần thứ nhất. 

V. Dặn dò HS 

• HS học theo câu hỏi cuối bài ở SGK. Trình bày diễn biến của kháng 
chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (trình bày bằng bản đồ). 


194 



Bài 27 I NGÔ QUYỀN VÀ CHIÊN THẮNG 

BẠCH ĐẰNG NĂM 938 

A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

HS cần thấy rõ: 

• Bối cảnh quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai. 

• Công cuộc chuẩn bị chống giặc ngoại xâm của Ngô Quyền và nhân 
dân ta. 

• Đây là trận thủy chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân 
tộc, thắng lợi cuối cùng đã thuộc về dân tộc ta. Trong trận này, tổ tiên 
ta đã tận dụng cả 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tạo nên sức 
mạnh chiến thắng. 

• Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại đối với 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

2. Tư tưởng 

• Giáo dục cho HS về lòng tự hào và ý chí quật cường của dân tộc. 

• Giáo dục cho HS lòng kính yêu Ngô Quyền, người anh hùng dân tộc 
có công lao to lớn đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 
"Ông tổ phục hưng nền độc lập dân tộc Việt Nam". 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện phưong pháp mô tả sự kiện, sử dụng bản đồ lịch sử, rút ra 
bài học kinh nghiệm. 

B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ như thế nào? 


195 




2. Những cải cách của Khúc Hạo để củng cố quyền tự chủ. 

3. Trình bày những diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân 
Nam Hán lần thứ nhất. 


III. Bài mới 

1. Ngô Quyên chuẩn bị 
đánh quân xâm lược 
Nam Hán như thê 
nào? 


GV: Gọi HS đọc mục 1 trang 74, 75 SGK sau đó 

đặt câu hỏi: 

- Em biết gì về Ngô Quyền? 

HS trả lời: 

- Ngô Quyền (898 - 944) người Đường Lâm 
(Hà Tây), cha là Ngô Mân làm châu mục 
Đường Lâm. 

- Ngô Quyền là người có chí lớn, mưu cao, 
mẹo giỏi. Trong cuộc kháng chiến chống 
quân Nam Hán lần thứ nhất. Ngô Quyền 
đã từng chiến đấu anh dũng. Ông là một 
tướng giỏi, được Dưong Đình Nghệ gả 
con gái cho. Sau khi đánh đuổi quân Nam 
Hán về nước, Ngô Quyền được Dưong 
Đình Nghệ phong chức Thứ sử, trấn giữ 
Ái Châu (Thanh Hoá). 

- Năm 937, Dưong Đình Nghệ bị một viên 
tướng của mình là Kiều Công Tiễn làm 
phản, giết chết để đoạt chức Tiết độ sứ. 
Được tin đó Ngô Quyền liền kéo quân ra 
Bắc. 

GV: Theo em, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc làm 

gì? 

HS trả lời: 

- Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để diệt Kiều 
Công Tiễn, trừ hậu họa. 


196 



- Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng 
(bởi vì việc xây dựng nền tự chủ đang 
được tiến hành thì tháng 4/937 Kiều Công 
Tiễn làm phản, giết Dương Đình Nghệ). 

GV: Được tin Ngô Quyền kéo quân ra Bắc, Kiều 
Công Tiễn đã làm gì? 

HS trả lời: 

- Kiều Công Tiễn vội vàng cho người sang 
cầu cứu quân Nam Hán. Nhà Nam Hán 
nhân cơ hội đó đem quân xâm lược nước 
ta. 

GV: Theo em, vì sao Kiều Công Tiễn cầu cứu 
nhà Nam Hán, hành động của Kiều Công 
Tiễn cho thấy điều gì? 

HS trả lời: Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực 
của nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền, 
đoạt bằng được chức Tiết độ sứ. 

- Đây là một hành động phản phúc "cõng 
rắn cắn gà nhà". 

GV: Kế hoạch của quân Nam Hán xâm lược 
nước ta lần thứ 2 như thế nào? 

HS trả lời: 

- Năm 938, vua Nam Hán sai con trai là 
Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân 
thủy sang xâm lược nước ta. Để sẵn sàng 
tiếp ứng cho con những lúc cần thiết, bản 
thân vua Nam Hán đã đóng quân ở Hải 
Môn (huyện Bách Bạch - Quảng Tây). 

GV: Nghe tin quân Nam Hán sắp vào nước ta, 
Ngô Quyền đã chuẩn bị kháng chiến như 
thế nào? 


197 



HS trả lời: 


Năm 938, nghe tin quân 
Nam Hán vào nước ta, 
Ngô Quyền đã nhanh 
chóng tiến quân vào 
thành Đại La (Tống 
Bình - Hà Nội) khẩn 
trương hắt giết Kiều 
Công Tiễu, chuẩn bị 
đánh giặc. Dự đoán 
quân Nam Hán vào 
nước ta theo đường sông 
Bạch Đằng, Ngô Quyền 
dự định kế hoạch tiêu 
diệt giặc ở Bạch Đằng. 


GV: Vì sao Ngô Quyền quyết định tiêu diệt 
quân Nam Hán ở cửa sông Bạch Đằng? 


HS trả lời: 


- Sông Bạch Đằng có vị trí chiến lược rất 
quan trọng, địa hình, địa vật đặc biệt, có 
thể chiến thắng quân thù. 

- Sông Bạch Đằng có tên nôm là sông 
Rừng, vì hai bên bờ sông, nhất là phía tả 
ngạn, toàn là rừng rậm, hải lưu thấp, độ 
dốc không cao, do vậy ảnh hưởng thủy 
triều lên xuống rất mạnh. Mực nước sông 
lúc triều lên, xuống lệch nhau tới 3m. Khi 
triều lên, lòng sông rộng hàng nghìn mét, 
sâu hon chục mét. 

GV dùng bản đồ (loại treo tường) chiến thắng 
Bạch Đằng năm 938 hoặc lược đồ chiến 


198 



2. Chiến thắng Bạch 
Đằng năm 938 


thắng Bạch Đằng năm 938 đã phóng to 
hình 55 SGK để minh họa và giải thích 
thêm: Tại sao Ngô Quyền chọn cửa sông 
Bạch Đằng là điểm quyết chiến chiến lược? 

GV dùng bản đồ để phân tích cho HS thấy rõ kế 
hoạch đánh giặc của Ngô Quyền ở cửa sông 
Bạch Đằng là rất độc đáo. 

- Trận Bạch Đằng chỉ được phép diễn ra 
trong vòng một ngày (dựa vào nhật triều). 
Cho nên phải tính toán rất khoa học, bãi 
cọc ngầm ở chỗ nào để khi nhử địch vào 
trong bãi cọc thì nước triều lên (bãi cọc bị 
dấu kín, khi nước triều bắt đầu xuống 
nghĩa quân phải đánh quật trở lại và phục 
kích 2 bên bờ, dồn địch vào bãi cọc (lúc 
đó cọc đã nhô ra) nước sông chảy xiết, 
thuyền địch lớn (thuyền buồm) không thể 
lái tránh bãi cọc được, cho tới lúc đó địch 
sẽ không tránh khỏi nguy co bị tiêu diệt. 

- Nghệ thuật là ở chỗ: bãi cọc ngầm ở chỗ 
nào là hợp lý nhất (các cọc gỗ nhọn dược 
bịt sắt ở đầu đóng xuống lòng sông kiểu 
hình chữ chi). 

GV: Dùng bản đồ để trình bày diễn biến của 
chiến thắng Bạch Đằng. 

GV yêu cầu HS chú ý quan sát bản đồ (treo trên 
bảng), giải thích rõ các ký hiệu, giải thích 
rõ hon: ở 2 bên bờ cửa sông Bạch Đằng có 
những con sông nhỏ để giấu quân thủy của 
ta: sông Chanh ở tả ngạn; sông Giá, sông 
Nam Triệu (sông Cấm) ở hữu ngạn. 


199 



Diễn biến: 


GV tường thuật trận đánh của Ngô Quyền trên 
sông Bạch Đằng năm 938. 


- Cuối năm 938, đoàn 
quân xâm lược của Lưu 
Hoằng Tháo đã kéo vào 
cửa biển nước ta. 

- Ngô Quyền đã cho 
Nguyễn Tất Tố (người 
rất giỏi sông nước) và 
một toán nghĩa quân 
dùng thuyền ra khiêu 
chiến, nhử địch tiến sâu 
vào trong bãi cọc (lúc 
đó nước thủy triều lên 
bãi cọc bị ngập, quân 
Nam Hán không nhìn 
thấy). 

- Khi nước triều bắt đầu 
rút, Ngô Quyền dốc 
toàn lực đánh quật trở 
lại. 


Lực lượng quân thủy ta đã mai phục sẵn ở sông 
Giá, sông Chanh, cửa Nam Triệu, kết hợp với 
lực lượng của Ngô Quyền ở thượng nguồn, 2 
cánh quân bộ của ta đã ém sẵn ở hai bên bờ 
sông (Dương Tam Kha - em vợ Ngô Quyền chỉ 
huy ở tả ngạn; Ngô Xương Ngập - con trai cả 
Ngô Quyền ở hữu ngạn). Quân ta đánh rất mạnh 
ở thượng nguồn quật xuống và 2 bên sườn đánh 
tạt ngang làm cho quân Nam Hán tháo chạy 


200 



• Kết quả: 


hoảng loạn. Trong lúc tháo chạy ra biển, thuyền 
của chúng đã đâm phải cọc ngầm không sao 
tránh khỏi, võ tan tành. Số còn lại vì thuyền to 
nặng (thuyền buồm) không thể lái tránh cọc 
ngầm, còn thuyền của ta nhỏ, có thể lướt nhẹ, 
luồn lách trên sông đánh giáp lá cà với địch. 
Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị 
giết, phần chết đuối, thiệt hại đến quá nửa. Lưu 
Hoằng Tháo bị bỏ mạng tại trận. 


- Quân Nam Hán thua to. 
Vua Nam Hán được tin 
bại trận và con trai tử 
trận đã hoảng hốt ra 
lệnh thu quân về nước. 

- Trận Bạch Đằng của 
Ngô Quyền kết thúc 
hoàn toàn thắng lợi. 


GV giải thích thêm: Cho tới hiện nay, trận Bạch 
Đằng diễn ra vào ngày nào cụ thể, chúng ta 
chưa xác định rõ, chỉ biết rằng trận đánh đó 
diễn ra vào cuối năm 938. 


Sau khi trình bày xong diễn biến bằng bản 
đồ, GV hướng dẫn HS xem hình 56 (Trận 
chiến trên sông Bạch Bằng) để HS thấy rõ 
sự thông minh sáng tạo với cách đánh của 
Ngô Quyền đã đạt được hiệu quả rất cao. 
Quân Nam Hán bị đánh tan tác, Ngô Quyền 
đã giành lại độc lập lâu dài cho đất nước. 


201 



GV đặt câu hỏi cho cả lớp cùng suy nghĩ và trả 
lời: 

- Vì sao nói trận Bạch Đằng năm 933 là 
một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta? 

HS trao đổi và GV tổng kết. 

• Ý nghĩa lịch sử: 

- Chiến thắng Bạch Đằng 
năm 938 đã chấm dứt 
hơn 1000 năm Bắc 
thuộc của dân tộc ta, mở 
ra thời kì độc lập lâu 
dài của đất nước. 

GV hướng dẫn HS phân tích câu nói của Lê Văn 
Hưu để HS hiểu rõ hon ý nghĩa trọng đại 
của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (câu 
nói đóng khung ở cuối bài). 

GV cần nhấn mạnh: 

- "Quân mới nhóm... mà phá được trăm vạn 
quân Lưu Hoằng Tháo". Điều này thể 
hiện rõ: đất nước ta bị phong kiến phưong 
Bắc đô hộ, Ngô Quyền mới tập hợp được 
những người dân, họ chưa biết gì về quân 
sự, nhưng với lòng yêu nước, căm thù 
giặc cao độ, họ đã đánh tan được trăm 
vạn quân xâm lược hùng mạnh. Từ đây có 
thể rút ra bài học lịch sử: Một dân tộc, dù 
nhỏ, yếu, nhưng quyết tâm đấu tranh 
giành độc lập dân tộc thì có thể đánh bại 
được kẻ thù hùng mạnh hon gấp nhiều 
lần. 


202 



- "Tiền Ngô vương đã mở nước xưng 
vương". Điều đó nói rằng: trải qua hơn 
1000 năm đô hộ của phong kiến phương 
Bắc, Ngô Quyền đã giành được thắng lợi, 
xưng vương, dựng nước khôi phục lại độc 
lập dân tộc quả là một kì công. Ông xứng 
đáng được nhân dân ta tôn vinh là "Ông 
tổ phục hưng nền độc lập dân tộc". 

GV hướng dẫn HS xem tranh lăng Ngô Quyền 

(Ba Vì, Hà Tây), hình 57 SGK. 

GV đặt câu hỏi: 

- Việc dựng lăng Ngô Quyền có ý nghĩa 
như thế nào? 

HS trả lời: 

- Nhân dân ta ghi nhớ công lao to lớn của 
Ngô Quyền, nhân dân ta rất trân trọng 
công lao to lớn của ông: giành lại độc lập 
lâu dài cho đất nước, mở ra một thời kì 
mới trong lịch sử dân tộc - thời kì phong 
kiến độc lập. 

(Những nơi nào gần di tích có thể tổ chức 
cho HS đi tham quan lăng Ngô Quyền và 
sưu tầm tài liệu về ông). 

Bài tập tại lớp: 

Bài 1 : Phát phiếu học tập có lược đồ câm về chiến thắng Bạch Đằng năm 
938, yêu cầu HS điền ký hiệu thích hợp, sau đó thuật lại diễn biến. 
Gọi HS lên bảng sau khi hoàn thành phiếu học tập. 


203 



Bài 2: Điền ô chữ 


(1) 

L 

u 

u 

H 

0 

A 

N 

G 

T 

H 

A 

0 




(2) 

B 

A 

c 

H 

Đ 

A 

N 

G 









(3) 



H 

A 

1 

M 

0 

N 








(4) 







Q 

u 

A 

N 






(5) 






Đ 

u 

0 

N 

G 

L 

A 

M 



(6) 




T 

H 

u 

Y 

E 

N 







(7) 





K 

1 

E 

u 

c 

0 

N 

G 

T 

1 

E 

N 

(8) 




B 

1 

E 

N 



1. Tên tướng của quân Nam Hán sang xâm lược nước ta lần thứ hai? 

2. Nơi chọn làm trận địa cọc ngầm? 

3. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam Hán đóng quân ở đâu? 

4. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ "vội vã thúc (...) về nước"? 

5. Quê của Ngô Quyền. 

6. Quân Nam Hán tiến vào sông Bạch Đằng bằng phương tiện nào? 

7. Tên bán nước cầu cứu quân Nam Hán? 

8. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bằng đường này. 


Bài 28 

A. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức 


ỒN TẬP 


204 


Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam (từ nguồn 
gốc đến thế kỉ X). 




• Các giai đoạn phát triển của lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến thời 
kì dựng nước Văn Lang - Âu Lạc. 

• Những thành tựu văn hóa tiêu biểu. 

• Những cuộc khởi nghĩa lớn thời Bắc thuộc giành lại độc lập dân tộc. 

• Những anh hùng dân tộc của thời kì này. 

2. Tư tưởng 

• Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước chân chính cho HS. 

• HS yêu mến, biết on các anh hùng dân tộc, các thế hệ cha ông đã có 
công xây dựng và bảo vệ đất nước. 

• HS có ý thức vưon lên xây dựng và bảo vệ đất nước. 

3. Kĩ năng 

• Rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa các sự kiện, đánh giá nhân vật lịch sử 
và liên hệ thực tế. 


B. NỘI DUNG 

I. Ổn định lớp 

II. Kiểm tra bài cũ 

1. Diễn biến của trận quyết chiến chiến lược trên sông Bạch Đằng 
năm 938. 

2. Ngô Quyền đã có công lao to lớn như thế nào đối với dân tộc Việt 
Nam? 


III. Bài mới 


1. Lịch sử Việt Nam từ 
nguồn gốc đến thế kỉ 
X trải qua những giai 
đoạn lớn nào? 


GV: Chúng ta đã học xong LSVN từ nguồn gốc 
đến thế kỉ X, đây là giai đoạn xa xưa nhưng 
rất quan trọng đối với người Việt Nam. 

GV đặt câu hỏi và gợi ý HS trả lời câu hỏi: 

- Lịch sử Việt Nam trong thời kì này đã trải 
qua những giai đoạn lớn nào? 


205 



- Giai đoạn nguyên thủy 

- Giai đoạn dựng nước và 
giữ nước. 

- Giai đoạn đấu tranh 
chống lại ách thống trị 
của phong kiến phương 
Bắc. 

2. Thời dựng nước đầu 
tiên diễn ra vào lúc 
nào? Tên nước là gì? 
Vị vua đầu tiên là ai? 

- Thời kì dựng nước đầu 
tiên diễn ra từ thế kỉ VII 
TCN. 

- Tên nước đầu tiên là 
Vãn Lang. 

- Vị vua đầu tiên là Hùng 
Vương. 

3. Những cuộc khởi 
nghĩa lớn trong thời kì 
Bắc thuộc. Ý nghĩa 
lịch sử của các cuộc 
khởi nghĩa đó. 

- Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng (năm 40) là sự 
háo hiệu các thế lực 
phong kiến phương Bắc 
không thể vĩnh viễn cai 
trị nước ta. 


HS trả lời: 


GV: Gợi ý để HS trả lời: 


GV gợi ý để HS trả lời: 


206 



- Khởi nghĩa Bà Triệu 
(năm 248) tiếp tục 
phong trào đấu tranh 
giải phóng dân tộc. 

- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 
542). Lý Bí dựng nước 
Vạn Xuân (năm 548) là 
người Việt Nam đầu tiên 
xưng Đế. 


GV giải thích thêm: Như vậy ý chí độc lập dân 
tộc được nâng cao hơn một bước, nước ta là 
một nước độc lập, có giang sơn riêng, có 
hoàng đế, không thua kém gì phong kiến 
phương Bắc. 


- Khởi nghĩa Mai Thúc 
Loan (năm 722), thể 
hiện tinh thần đấu tranh 
kiên cường cho độc lập 
dân tộc. 

- Khởi nghĩa Phùng Hưng 
(776- 791). 

- Khúc Thừa Dụ giành 
quyền tự chủ (năm 905). 

- Dương Đình Nghệ đánh 
tan quân Nam Hán lần 
1 (năm 931). 

• Ngô Quyền và chiến 
thắng Bạch Đằng (năm 
938), mở đầu thời kì 
độc lập lâu dài của 
dân tộc. 


207 



4. Sự kiện lịch sử nào 
khẳng định thắng lợi 
hoàn toàn của nhân 
dán ta trong sự nghiệp 
giành lại độc lập cho 
Tổ quốc? 

• Đó là chiến thắng 
Bạch Đằng của Ngô 
Quyền đánh tan quân 
Nam Hán năm 938. 


GV: Gợi ý để HS trả lời: 


GV: Sau thắng lợi này dân tộc ta giành được độc 
lập lâu dài, mở đầu thời đại phong kiến độc 
lập ở nước ta. 


5. Kể tên những vị anh 
hùng đã giương cao lá 
cờ đấu tranh chông 
Bắc thuộc, giành độc 
lập cho Tổ quốc. 


GV: Gợi ý để HS trả lời: 


- Hai Bà Tnmg (Trưng 
Trắc, Trưng Nhị) 

- Bà Triệu (Triệu Thị 
Trinh) 

- Lý Bí (Lý Bôn) 

- Triệu Quang Phục 

- Phùng Hưng 

- Mai Thúc Loan 

- Khúc Thừa Dụ 

- Dương Đình Nghệ 

- Ngô Quyền. 


208 



6. Hãy mô tả những 
công trình nghệ thuật 
nổi tiếng thời cổ đại. 

GV hướng dẫn để HS trả lời: 

- Trống đồng Đông Sơn là 
một công trình nghệ 
thuật thời cổ đại, nhìn 
vào những hoa văn trên 
trống đồng người ta có 
thể hiểu rõ những sinh 
hoạt vật chất và tinh 
thần của người Việt cổ. 

HS minh họa thêm: 

Ví dụ: Người giã gạo, người bắn cung tên, ở 
giữa trống đồng là ngôi sao nhiều cá nh 
(tượng trưng cho Mặt Trời). 

- Thành cổ Loa là kinh 
đô của nước Au Lạc, 
đồng thời cũng là một 
công trình quân sự nổi 
tiếng của nước ta thời cổ 
đại. 

GV hướng dẫn HS mô tả thành (3 vòng 
thành) xen kẽ mỗi vòng thành là hào 
nước, từ đó có thể ra sông Hoàng, sông 
Hồng... Từ đây, nếu có chiến sự có thể 
lên Tây Bắc, Đông Bắc và ra biển (xem 
lại bài học)... 

Bài tập về nhà: 

• HS lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước 
ta từ khi dựng nước đến năm 938 (theo mẫu trong SGK). 


209 



NHỮNG Sự KIỆN CHÍNH TỪ THỜI DựNG NƯỚC ĐẾN THẾ KỈ X 


Năm 

Sự kiện 

Thế kỉ VII TCN 

Nước Văn Lang thành lập 

214-208 TCN 

Kháng chiến chống quân xâm lược Tần 

207 TCN 

Nước Âu Lạc của An Dương vương thành lập 

179 TCN 

Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm 

40 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ 

42-43 

Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán 

192- 193 

Nước Lâm Ấp thành lập 

248 

Khởi nghĩa Bà Triệu 

542 

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ 

544 

Nước Vạn Xuân thành lập 

550 

Triệu Quang Phục giành lại độc lập 

679 

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ 

722 

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 

776 - 791 

Khởi nghĩa Phùng Hưng 

905 

Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành quyền tự chủ 

930 - 931 

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất 

938 

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng 
Bạch Đằng lịch sử, khẳng định nền độc lập hoàn toàn của đất 
nước ta, đất nước ta bước sang giai đoạn mới - giai đoạn độc 
lập lâu dài. 



























PHU LỤC 


• • 


Phần 1. LỊCH sử THẾ GIỚI 

Bài 3. XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

“Chế độ công xã nguyên thuỷ là giai đoạn đầu tiên và dài nhất trong lịch sử 
phát triển của xã hội loài người, từ khi có người xuất hiện trên Trái Đất cho tới khi 
xã hội bắt đầu phân chia thành giai cấp và xuất hiện nhà nước. Nguyên nhân của 
tình trạng “trì trệ” đó là do sự phát triển hết sức thấp kém và điều kiện lao động 
kiếm sống của con người. Gần như trong suốt quá trình phát triển của chế độ 
cộng sản nguyên thuỷ, nguyên liệu chủ yếu để chế tạo công cụ lao động là đá, 
một thứ nguyên liệu vừa cứng vừa giòn, mà từ đó con người chỉ có thể chế tạo 
được những công cụ thô sơ nhất và muốn hoàn thiện cũng gặp nhiều khó khăn... 
Từ kĩ thuật ghè đẽo tiến tới kĩ thuật mài đá đòi hỏi sự tích luỹ kinh nghiệm hàng 
vạn năm. 

Do trình độ kĩ thuật còn thấp kém, người nguyên thuỷ phải hoàn toàn phụ 
thuộc vào thiên nhiên. Hoàn cảnh đó đã bắt buộc họ phải liên kết với nhau trong 
lao động tập thể và trong đấu tranh sinh tổn. Cũng vì thế, trong xã hội nguyên 
thuỷ không có chiếm hữu tư nhân, không có người bóc lột và không có bộ máy 
chính quyền. Đó là xã hội chưa có giai cấp, chưa có nhà nước nên được gọi là 
chế độ công xã nguyên thuỷ” 

(Lương Ninh (Chủ biên). Lịch sử thế giới cổ đại. 

NXBGD (tái bản lần thứ 7) năm 2003, trang 5) 

Nguồn gốc loài người 

ở chặng đầu của quá trình có một loài vượn cổ hay còn gọi là vượn nhân 
hình-Hominid, sống ở cuối thế kỉ thứ ba của thời đại tân sinh, cách nay khoảng 
hơn 6 triệu năm, loài vượn nhân hình này có thể đứng và đi bằng 2 chân, dùng 
hai chi trước để cầm nắm, ăn hoa quả, lá cây, củ và cả động vật nhỏ. Trong quá 
trình phát triển, loài vượn nhân hình này cũng tiến hoá dần dần, ngày càng gần 
với người hơn: từ loài vượn Đriôpithécus đến Ramapithécus và bước tiến hoá hơn 


211 





cả là vượn Phương Nam - Austraropithécus. Di cốt hoá thạch của những loài 
vượn này đã được tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á, Ấn Độ, Trung Quốc và cả Lạng 
Sơn (Việt Nam). 

Loài vượn nhân hình là tổ tiên chung của loài người và cả các giống vượn 
hiện đại. Từ Hominid, một nhánh nào đó đã phát triển lên thành người Homo 
Habilis (người khéo léo). Đó là giai đoạn thứ hai và là bước ngoặt quan trọng của 
quá trình tiến hoá... người Homo Habilis có niên đại khoảng 2.500.000 năm. 

Điều đặc biệt quan trọng là ở một số nơi như ở Ômô và Rudolí (Bắc Kênia) 
người ta đã tìm thấy những công cụ đá chôn cùng với hoá thạch Homo Habilis. 
Những phát hiện mới này không những đã đẩy niên đại của sự xuất hiện loài 
người lên 3.500.000 đến 4.000.000 năm cách ngày nay, mà còn làm nảy sinh 
nhiều giả thuyết mới về cái "nôi" của loài người và về động lực của quá trình tiến 
hoá từ vượn thành người giai đoạn tiếp theo là giai đoạn của người Homo Êreetus 
(người đứng thẳng). Địa điểm đầu tiên phát hiện ra loài vượn này là Trinil ở miền 
trung Giava (lnđônêxia)...đến năm 1986 ở Giava đã phát hiện được 21 mảnh sọ, 
5 hàm dưới và 3 hàm trên hoá thạch của Homo Êreetus. Dung tích sọ não vào 
khoảng 750 đến 975cm 3 .Họ đã biết phát ra tiếng nói và chế tạo công cụ lao 
động. Một đại diện khác của Homo Êreetus là Sinanthropus (người vượn Bắc 
Kinh) mà hoá thạch răng của nó được phát hiện trong những năm 1921-1923 ở 
Chu Khẩu Điếm gần Bắc Kinh. Đến năm 1937, ở khu vực này người ta đã phát 
hiện khoảng 40 cá thể của loài vượn này, cho tới gần đây vẫn phát hiện thêm một 
số cá thể lẻ tẻ khác. 

Người Sinanthropus có sọ dẹt, trán dốc thoải, u trán nổi rõ, dung tích sọ khá 
lớn (từ 850 đến 1220 cm 3 ). Họ đã biết chế tạo công cụ bằng đá rất thô sơ, biết 
duy trì và sử dụng lửa tự nhiên. Di cốt và mảnh di cốt của người Homo Êreetus 
được tìm thấy ở nhiều nơi khác: Ấn Độ, Kênia... 

Vào những năm 1964 -1965, các cán bộ khoa học Việt Nam đã phát hiện 
được một chiếc răng ở hang Thẩm Hai và 9 chiếc răng ở hang Thẩm Khuyên 
(Bình Gia, Lạng Sơn) những chiếc răng này đều có niên đại trung kì Pleistocène 
và đều là răng của người Homo Êreetus. 

Đến thời hậu kì Pléistocène đã xuất hiện một dạng người mới, gần với người 
hiện đại hơn. Di cốt hoá thạch của dạng người này đã được tìm thấy lần đầu tiên 
ở nước Đức (1956), giới khoa học gọi đó là người Nêanđéctan. Thân thể người 
Nêanđéctan đã rất giống với người hiện đại, thể tích hộp sọ khá lớn: từ 1200 đến 
1600 cm 3 Vì thế khả năng lao động và ngôn ngữ của họ phát triển hơn, ngoài ra di 


212 



cốt của người Nêanđéctan còn được tìm thấy ở nhiều nơi khác: Anh, Pháp, Italia, 
Tây Ban Nha, Trung Á, Trung Quốc... 

Đến khoảng 4 vạn năm trước đây, người hiện đại hay người tinh khôn (Homo 
Sapiens) đã xuất hiện, họ có cấu tạo cơ thể phát triển như người ngày nay. Các 
bộ phận cơ thể đã được hoàn thiện: hai bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay, nhất 
là ngón cái linh hoạt hơn, trán cao, xương hàm nhỏ không còn nhô ra phía trước, 
não đặc biệt phát triển. 

Như vậy, sự xuất hiện của người Homo Sapiens là bước nhảy vọt thứ hai của 
loài người, sau bước nhảy vọt từ vượn thành người Homo Habilis. Di cốt của họ 
tìm thấy ở hầu khắp các châu lục... 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên). Lịch sử thế giới cổ đại 
(tái bản lần thứ7) năm 2003, trang 10, 11, 12). 


Bài 4. CÁC QUỐC GIA cổ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


Quốc gia Lưỡng Hà cổ đại 

Hammurabi là ông vua đầu tiên ở Lưỡng Hà chế định một bộ luật thành văn 
hoàn chỉnh và áp dụng thống nhất cho khu vực Lưỡng Hà. 

Luật Hammurabi gồm có 282 điểu khoản về hình sự, về quyền thừa kế tài 
sản, về gia đình, về nô lệ, về lính canh ruộng đất... mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là 
việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp hữu sản, công cụ để duy trì, củng cố bộ máy 
nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. 

- Sau khi Hammurabi chết (1750 TCN), vương quốc cổ Babilon liên tục gặp 
phải khó khăn. Những dấu hiệu suy vong đã bộc lộ khá rõ nét. Trong nước, ngoài 
việc trấn áp những cuộc đấu tranh, khởi nghĩa của nô lệ, dân nghèo, nhà nước 
Babilon phải đương đầu với sự phản kháng của những quý tộc địa phương ở phía 
Nam. Quốc vương Xamxriluna - con trai của Hammurabi còn phải chống trả quyết 
liệt với sự xâm nhập của các tộc người ở khu vực Lưỡng Hà. 

- Thời kì tổn tại của vương quốc Babilon(1890-1595 TCN)là thời kì huy hoàng 
nhất của lịch sử Lưỡng Hà. 

Thủ đô Babilon là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của phương Đông cổ 
đại trong nhiều thế kỉ. 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên). Lịch sử thế giới cổ đại 
(tái bản lần thứ 7, năm 2003 NXBGD trang 76 


213 



Bài 6. VĂN HOÁ CỔ ĐẠI 


1. Phương Đông 

• Chữ viết 

Khoảng 5000 năm trước đây, ở thời kì Tảo vương quốc, người Aí Cập đã thực 
hiện được một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử của mình - 
sáng tạo ra chữ viết, một phương pháp để chuyền tải thông tin qua thời gian và 
không gian. 

Giống như nhiều loại chữ cổ của các dân tộc khác ở phương Đông, chữ cổ 
Ai Cập bắt nguồn từ những hình vẽ mang tính chất thông báo tin tức có từ thời đại 
đổ đá. Lúc đầu chữ cổ Ai Cập rất giống với các sự vật người ta muốn mô tả, vì thế 
được gọi là chữ tượng hình. Ví dụ, một vòng tròn với một cái chấm nhỏ ở giữa là 

Mặt Trời o còn nước được biểu hiện bằng hình ba làn sóng 

Giấy viết của người cổ Ai Cập là một loại giấy độc đáo làm bằng vỏ 
cây papyrut, thứ cây giống như cây sậy, mọc nhiều ở ven bờ sông Nin và các 
đầm, hồ. 

Chữ viết cổ Ai Cập rất khó đọc. Cho nên đến thế kỉ XIX, các nhà bác học Tây 
Âu mới tìm ra được “Chìa khoá” để đọc các văn tự cổ Ai Cập, từ đó việc nghiên 
cứu lịch sử Ai Cập dựa trên các tài liệu xác thực mới được mở ra trước các nhà sử 
học. Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN dường như đổng thời với Ai Cập, chữ viết 
cổ Lưỡng Hà đã ra đời, phát minh này thuộc về người Xume (sumer) tộc người 
đầu tiên đã dùng nước ở lưu vực sông Tigrơ và Ơphơrát, chữXume có thể được 
coi là “chữ mẹ đẻ”, của nhiều thứ chữ khác ở Tây Á, lúc đầu chữ Xume cũng là 
chữ tượng hình (hơn 600 kí hiệu) hình dạng của các kí hiệu sau này được đơn 
giản hơn vào thiên niên kỉ II TCN. 

Vào những năm 50 của thế kỉ XIX nhiều nhà khoa học châu Âu đã đọc được 
chữ hình đinh Babilon và atxiri (Lưỡng Hà). 

(Theo Lương Ninh (Chủ Biên). Lịch sử văn hóa thế giới cổ - trung đại. 

NXBGD, năm 2003, trang 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

• Khoa học 

Những tri thức về toán học ra đời rất sớm ở Ai Cập. Một trong những thành 
tựu của người Ai Cập về toán học là sáng tạo ra hệ đếm Thập tiến vị, trong các 
văn tự cổ Ai Cập còn lưu lại những kí hiệu để chỉ các số: 1,10,100,1000. Một vạch 


214 



nhỏ chỉ số 1, một đoạn dây ngắn chỉ số 10, một sợi dây chỉ số 100, một bông sen 
chỉ số 1000, để biểu thị con số 9000 họ vẽ 9 bông sen. 

- Về hình học, người Ai Cập đã giải được những bài toán phức tạp như tính 
diện tích hình tam giác, hình tròn, thể tích hình tháp đáy vuông và đã tìm ra số 
Pi = 3,16. 

Người Lưỡng Hà sớm biết tới 4 phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia, biết khai căn 
bậc 2, bậc 3 và biết giải phương trình bậc 2. Họ cũng đã biết số Pi = 3,00, biết 
tính chu vi, diện tích hình tròn và phát minh ra định lý: Trong một tam giác vuông, 
bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. 

• Thiên văn học 

- Người Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại đã tích lũy được nhiều kiến thức quý báu. 
Các nhà thiên văn Ai Cập cổ đại đã phác thảo được sơ đổ của các tinh tú, biết 
được 5 hành tinh của hệ Mặt Trời: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 

- Người Lưỡng Hà quan niệm: số phận của mỗi con người, thậm chí của cả 
vương quốc phụ thuộc vào vị trí của các ngôi sao trên bầu trời, người Lưỡng Hà 
đã có những hiểu biết sâu sắc về sao chổi, sao băng, hiện tượng nhật thực, 
nguyệt thực. 

• Y học 

- Người Ai Cập cổ đại đã đạt được thành tựu rất đáng trân trọng. 

Do có tục ướp xác, cho nên người Ai Cập rất giỏi về phẫu thuật và biết rõ về 
cơ thể con người. Họ cũng biết cả chuyên khoa trong y học: nội khoa, ngoại 
khoa, mắt, răng. Trong các bộ phận của cơ thể, thì tim được coi là quan trọng 
nhất cho nên khi ướp xác họ vẫn giữ trái tim lại, ví dụ xác ướp của Pharaon 
Ramxét II. 

Ramxét II (Ramses II) trị vì từ 1298 đến khoảng 1235 TCN là một trong 
những Pharaon vĩ đại thuộc triều đại XIX của thời kì Tân vương quốc(1560-941 
TCN) của Ai Cập cổ đại. Ramxét II không chỉ nổi tiếng vì những chiến công rực rỡ 
với người Hittít, những công trình kiến trúc to lớn xây dựng ở khắp nơi, mà còn vì 
ông rất đông con (90 người con). Xác ướp của Ramxet II đã được khai quật, vẫn 
còn giữ nguyên hình thể như trước đây hơn 3200 năm. 

Xác ướp của Ramxet II cũng được ướp như các Pharaon trước đó. Khi nhà 
vua thật sự tắt thở, các nhà ướp xác Ai Cập đã bỏ ra 70 ngày để hoàn thiện các kĩ 
thuật giữ cho thi thể của Pharaon tươi tốt cho đến vĩnh viễn. Đầu tiên, họ mổ 
bụng để rút các cơ quan nội tạng ra, đặt gan, phổi, dạ dầy và ruột vào các vò linh 


215 



thiêng. Quả tim được giữ trong lổng ngực. Người Ai Cập quan niệm quả tim là 
trung tâm của linh hổn và tình cảm, cho nên phải giữ nguyên trong lổng ngực để 
chờ ngày phán xử cuối cùng. Họ không đánh giá đúng bộ não, cho nên họ rút bỏ 
não ra bằng đường mũi. Sau đó các chuyên gia ướp xác dùng muối xút lau rửa 
sạch sẽ và ngâm thi thể của nhà vua vào nhựa thông. Cuối cùng họ quấn hàng 
trăm mét vải liệm quanh xác nhà vua. khi khai quật lăng mộ của Ramxét II, các 
nhà khảo cổ học đã nhận xét là vị Pharaon này chết già (gần 90 tuổi) ít bị bệnh 
tật, chỉ bị thấp khớp, đau răng và máu huyết lưu thông không tốt lúc về già, ông 
cao khoảng 1,73 mét là một trong những Pharaon cao lớn nhất. 

Tại viện bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo, có một thời gian đã trưng bày cho 
dân chúng xem xác ướp của Ramxet II được bọc trong lụa đỏ, cùng với xác ướp 
của 26 xác ướp của các Pharaon khác, vẫn được bảo quản tốt. Hằng ngày có tới 
hàng ngàn người đến tham quan. Từ sau năm 1980, Tổng thống Ai Cập đã ra sắc 
luật đem cất các thi hài vào phòng kín. 

(Theo Đức An (Chủ biên). Những mẩu chuyện lịch sử văn minh thế giới, 

NXBGD, năm 2001, trang 7, 8) 

• Kim tự tháp cổ Ai Cập 

Nhìn bề ngoài Kim tự tháp là một khối đá hình tháp, đáy vuông, bốn mặt 
phẳng của tháp là hình tam giác cân theo đúng 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Quy mô của Kim tự tháp rất lớn, chẳng hạn Kim tự tháp Kêốp cao tới 147 mét 
(tương đương với chiều cao ngôi nhà 50 tầng hiện nay), mỗl cạnh đáy dài 233 
mét. Để xây dựng kim tự tháp này, người ta sử dụng tới 2.300.000 tảng đá mỗi 
tảng nặng từ 2,5 đến 4 tấn, còn các tảng ở nền móng nặng hàng chục tấn, có 
tảng tới 55 tấn. Tài nghệ xây dựng Kim tự tháp của người Ai Cập, trước hết được 
thể hiện ở việc đẽo đá, mài đá và lắp ghép đá, khi mà trong tay họ chỉ có những 
công cụ rất thô sơ bằng đá, gỗ... Hàng triệu tảng đá được ghè đẽo theo kích 
thước đã định, rồi được mài nhẵn và xếp chồng lên nhau hàng trăm tầng, không 
có bất cứ một loại vật liệu kết dính nào mà vẫn đứng vững bốn, năm ngàn năm 
nay như muốn thách thức với thời gian. Người AI Cập thường hãnh diện nói rằng: 
“Bất cứ cái gì cũng đều sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại sợ Kim tự tháp”. 
Những năm tháng xây dựng Kim tự tháp là thời kì nặng nề và đau khổ của nhân 
dân Ai Cập. Hàng chục vạn người đã phải lao động khổ sai trong cái nóng như 
thiêu như đốt của sa mạc và roi vọt của giám thị. Phần lớn trong số họ không kịp 
ngắm nhìn “thiên đường” trên trần thế của các Pharaon mà mình đã góp phần 
xây dựng nên. 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử văn hóa thế giới cổ - trung đại, 

NXBGD, năm 2003, trang 26, 27) 


216 



• Vườn treo Babilon (Lưỡng Hà) 

Tương truyền khu vườn treo Babilon - khu vườn thượng uyển độc đáo được 
Nabusôđônôxo xây dựng để chiều ý vương hậu sủng ái của ông, vốn là công 
chúa xứ Mêđi - xứ sở của rừng, núi, cây, cảnh. Toàn bộ vườn treo là một ngọn núi 
nhân tạo, cao 25 mét, được chia thành 4 tầng, nối mỗi tầng là những cầu thang 
to, rộng. Mỗi tầng được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống - kiến trúc vòm 
cuốn bằng gạch trên những cột cao, có trang trí. Người ta dùng những tảng đá to, 
phẳng xây khít để tạo nên mặt bằng của thành. Kế đó, người ta trải một lớp cói 
mỏng, nhựa đường, tiếp đó xây một lớp với 2 hàng gạch được ghép lại với nhau 
chặt chẽ bằng bột thạch anh, trên lớp gạch ấy là những tấm kim loại và trên cùng 
người ta đổ đất để trổng cây. Để tưới cho cây, trong vuờn có hệ thống ống dẫn 
nước được xây dựng một guồng nước từ sông Ơphơrát được dẫn lên bể chứa ở 
mỗi tầng và hàng trăm nô lệ, hàng ngày vác gầu ra múc nước ở các bể chứa để 
tưới cho cây cỏ. Vườn treo bốn mùa cây cối xanh tươi. “Đứng trên vườn hoa 
không trung” ấy có thể bao quát toàn cảnh thành Babilon lộng lẫy. 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử thế giới cổ đại (tái bản lần thứ 7) 

NXBGD, năm 2003 trang 82) 

2. Phương Tây 

• Thời đại Home trong lịch sử Hy Lạp 

Lịch sử Hy Lạp từ thế kỉ XI - IX TCN được gọi là thời kì Home, vì trạng thái vật 
chất và tinh thần của người Hi Lạp trong giai đoạn này được phản ánh rõ nét 
trong 2 tập sử thi lliát và ôđixê. 

- Iliát là một bản anh hùng ca chiến trận gồm khoảng 15.000 câu thơ, chia 
làm 24 khúc ca, kể lại cuộc chiến tranh giữa người Hy Lạp và người Tơ roa ở 
vùng Tiểu Á. 

- ôđixê gồm 12000 câu thơ, cũng được chia thành 24 khúc ca, mô tả cuộc 
hành trình đầy gian truân của một người anh hùng Hy Lạp - Uylixơ hay ôđixê. 

(Theo Lương Ninh. Lịch sử thế giới cổ đại (tái bản lần 7) 
NXBGD, năm 2003 trang 164, 165). 

• Chữ viết 

Vào thế kỉ IX-VIII TCN, qua những mối quan hệ buôn bán với người Phênixi, 
người Hy Lạp đã làm quen với hệ thống chữ cái của họ. Hệ thống chữ cái của 
người Phênixi xuất hiện vào khoảng thế kỉ XII TCN có 22 chữ và chỉ biểu thị các 
phụ âm. Trên cơ sở chữ cái Phênixi, người Hy Lạp đã cải biến và bổ sung để tạo 
thành hệ thống chữ cái mới gồm 24 chữ (với 18 phụ âm và 6 nguyên âm). Năm 
403 TCN, hệ thống chữ cái này được chấp nhận chính thức ở Aten. So với hệ 
thống chữ tượng hình ở phương Đông có hàng trăm kí hiệu, hình vẽ cực kì phức 


217 



tạp, thì hệ thống chữ cái Hy Lạp đã đạt đến trình độ khái quát rất cao. Chỉ với 
hơn haí mươi chữ cái, với cách ghép linh hoạt, người ta có thể thể hiện trên mặt 
giấy mọi kết quả của tư duy. Sáng tạo ra hệ thống chữ cái này là một cống hiến 
vô cùng lớn lao cho nền văn hóa nhân loại của người Hy Lạp. Hệ thống chữ 
Slavơ và chữ Latinh bắt nguồn từ chữ Hy Lạp được phẩn lớn các dân tộc trên thế 
giới sử dụng. 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên). Lịch sử văn hóa thế giới, 
NXBGD, năm 2003, trang 37). 

• Khoa học tự nhiên 

Người Hy Lạp cổ đại đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao về khoa học tự 
nhiên, trong nhiều lĩnh vực, tư duy khoa học của họ đã đạt đến trình độ khái quát 
cao, hình thành những định lý, tiên đề, nguyên lý có giá trị. Những tri thức khoa 
học mà người Hy Lạp cổ đại đã tích lũy được đã đặt nền móng cho các ngành 
khoa học tự nhiên ở châu Âu sau này. 

• Toán học và vật lí học 

Pytago (khoảng 540-500 TCN) là nhà triết học đổng thời là nhà toán học nổi 
tiếng của Hy Lạp cổ đại. ông và nhiều học trò của ông đã tổng kết những tri thức 
về số học (Bảng nhân, hệ thống số thập phân). Định lý nổi tiếng mang tên ông là 
định lý Pytago về tam giác vuông “Trong một tam giác vuông, bình phương của 
cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông". 

Ơcơlít (khoảng 365 - 300 TCN) là nhà toán học lớn của Hy Lạp. Công trình 
chính của ông là tập “Cơ bản” gồm 13 chương được soạn thảo vào năm 325 
TCN đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của toán học suốt hơn 2000 
năm qua. Ácsimét (khoảng 287-212TCN) là nhà toán học, vật lý học nổi tiếng, 
quê ở thành bang Xiracudơ (trên đảo Xixin)... Ácsimét đã tìm ra tỉ số giữa chu vi 

' ^ ^ _ 1 10 
đường tròn với đường kính của nó - số Pi năm giữa 3ỷ và 3yi... Acsimét còn là 

tác giả của một loạt phát minh vật lý học, cơ học như nguyên lý về sự cân bằng của 
các vật nổi ở các dạng khác nhau, nguyên lý về đòn bẩy, ròng rọc, guồng nước... 

• Kiến trúc 

Đền Páctênông (Theo tiếng Hy lạp - Đền trinh nữ). Đó là một kiệt tác của 
kiến trúc cổ Hy Lạp, đền thờ này được xây dựng trong vòng mười năm(từ 448- 
438TCN). Ngôi đền dài 70 m, rộng 31 m, cao14m. Được xây dựng trên một nền 
trụ đá với 3 bậc, mái đền được đỡ bằng 46 cột tròn cao lOm ở bốn mặt kết cấu 
của đền rất cân đối hài hoà, trong đền có tượng Atêna- Nữ thần trí tuệ bằng gỗ, 
khảm ngà voi (ở phần lộ ra của cơ thể) và khảm vàng (trên y phục). 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên). Lịch sử văn hoá thế giới cổ - trung đại, 

NXBGD, năm 2003, trang 58, 59). 


218 



Phần hai: LỊCH sử VIỆT NAM 

Bài 12. NƯỚC VĂN LANG 

• Vài nét về sự thành lập nhà nước Văn Lang 

Trong số 15 bộ lạc xuất hiện ở giai đoạn cuối của thời đại đồ đồng, Văn Lang 
là bộ lạc mạnh nhất. Cư dân của bộ lạc Văn Lang quần tụ chủ yếu ở miền trung 
du thuộc các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc ngày nay. Dựa vào ưu thế và sức mạnh 
của mình, Văn Lang đã lần lượt thu phục các bộ lạc khác. Quá trình này diễn ra 
một cách lâu dài, phức tạp và kết thúc vào khoảng giữa thiên niên kỉ I TCN. 

Thủ lĩnh của Văn Lang nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của cả một vùng rộng 
lớn, trên đại thể tương ứng với Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Từ đấy, bóng 
dáng của một nhà nước sơ khai đã bắt đầu xuất hiện rõ nét hơn. Nhà nước này 
có tên gọi là Văn Lang. Các ngành khoa học đã chứng minh rằng: Nhà nước Văn 
Lang có thật trong lịch sử Việt Nam... Trung tâm chính trị của Văn Lang là vùng 
Phong Châu (Vĩnh Phú ngày nay) 

(Theo Nguyễn Khắc Thuần. Đại cương lịch sử cổ, trung đại Việt Nam, 

NXBGD, năm 2005, trang 29) 

• vể niên đại thành lập nhà nước Vàn Lang 

Đại sử lược ghi rằng: Đền thờ Trang Vương nhà Chu (696-682 TCN) ở bộ lạc 
Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng 
Vương, đóng đô ở Văn Lang, hiệu nước là Văn Lang. Việt vương Câu Tiễn (505 - 
462TCN) cho người đến dụ hàng, nhưng Hùng Vương không theo. 

Dựa vào các tài liệu và những thành tựu nghiên cứu về thời đại Hùng Vương 
hiện nay, có thể đoán định có cơ sở rằng: thời điểm ra đời của nhà nước Văn 
Lang là vào khoảng thế kỷ VII TCN (ở giai đoạn Đông Sơn). Sự ra đời của nhà 
nước Văn Lang dù còn sơ khai và có phần sớm trong khi xã hội phân hoá chưa 
sâu sắc (do tác động của yêu cầu trị thuỷ và chống ngoại xâm đã thúc đẩy nhà 
nước ra đời sớm). Nhung nó là mốc đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ, có ý 
nghĩa thời đại của lịch sử Việt Nam, mở đầu thời đại dựng nước và giữ nước đầu 
tiên của dân tộc. 

(Theo Trương Hữu Quýnh (Chủ biên) Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1, 

NXBGD 1998, trang 46). 


219 



Bài 14. NƯỚC ÂU LẠC 


Nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nhà nước Văn Lang và 
trên một phạm vi rộng lớn hơn của người Lạc Việt và người Tây Âu. Tổ chức bộ 
máy nhà nước và các đơn vị hành chính dưới thời Âu Lạc vẫn chưa có gì thay đổi 
khác với Văn Lang của các Vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Thục An Dương 
Vương... mặc dù nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng từ năm 208 - 
179TCN, nhưng về các mặt vẫn tiếp tục được phát triển trên cơ sở kế thừa những 
thành tựu của nhà nước Văn Lang. 

Theo tài liệu khảo cổ thì An Dương Vương xây dựng được một đạo quân khá 
mạnh, sử dụng thành thạo cung tên. Các loại vũ khí phong phú, đa dạng, hơn 1 
vạn mũi tên đào được ở chân thành cổ Loa đã chứng tỏ điều đó. Âu Lạc có thuỷ 
quân và được tập luyện thường xuyên. Sau khi nước Âu Lạc ra đời, Thục An 
Dương Vương đã chọn cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) làm kinh đô và cho xây dựng 
thành Cổ Loa kiên cố, trở thành trung tâm của nước Âu Lạc và là một căn cứ 
quân sự vững chắc, lợi hại. 

(Theo Trương Hữu Quýnh (Chủ biên) Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1, 

NXBGD, năm 1998, trang 49, 50). 

Bài 26. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYÊN 
Tự CHỦ CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG 

Khúc Thừa Dụ quê ở Vinh Giang - Hải Dương, sử cũ chép rằng : ông là người 
“Vốn tính khoan hoà, hay thương người, được dân chúng suy tôn, gặp thời loạn 
lạc nhân danh là hào trưởng một sứ, Thừa Dụ tự xưng là Tiết Độ Sữ’. Thực ra đó 
là một cách giành chính quyền rất khôn khéo, danh nghĩa là đảm trách công việc 
của thiên triều mà thực chất là xây dựng những cơ sở đầu tiên cho một chính 
quyền độc lập tự chủ. Nhà Đường buộc phải chấp nhận chức Tiết Độ Sứ của 
Khúc Thừa Dụ ngày 7 - 2 - 906. 

Ngày 22) - 1 - 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, con là Khúc Hạo lên thayvà Khúc 
Hạo cũng xưng là Tiết Độ Sứ, ông đã tiến hành một số cải cách, lập hẳn một hệ 
thống hành chính mới từ trên xuống, có Lộ, phủ, châu, giáp và xã. Mỗi xã có một 
Chính Lệnh Trưởng và một Tá Lệnh Trưởng. Giáp là đơn vị hành chính chung của 
các xã liền nhau. Căn cứ vào hệ thống hành chính này, Khúc Hạo đã tiến hành 
ấn định chế độ thuế khoá. sử cũ chép rằng: “... Bình quân thuế ruộng, tha bỏ lục 


220 



dịnh, lập sổ hộ tịch để kê rõ họ tên, quê quán, để giao cho Giáp trưởng trông coi. 
Chính sự cốt chuộng khoan dung và giản dị, nhân dân đều được an vui... Họ 
Khúc đã thực sự có được những đóng góp rất xứng đáng được lịch sử ghi nhận. 
Từ họ Khúc bóng dáng của một nhà nước độc lập, tự chủ đã hình thành. Tuy 
chưa đặt quốc hiệu và niên hiệu, tuy chưa xưng đế hoặc xưng vương, thậm chí là 
trên danh nghĩa, họ Khúc còn tự coi mình như là quan lại của Trung Quốc, nhưng 
họ Khúc thực sự là dòng họ đã có công đặt nền tảng căn bản, đầu tiên cho kỉ 
nguyên độc lập, tự chủ và thống nhất của nước nhà. 

(Theo Nguyễn Khắc Thuần, Đại cương Lịch sử cổ, trung đại Việt Nam, 

NXBGD, năm 2005, trang 76, 77). 

Bài 27. NGÔ QUYỂN 

VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐANG NẢM 938 

• Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyên năm 938 

Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và 
hạ lưu, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán đã diễn ra ác liệt và kết 
thúc nhanh gọn. cả một đoàn thuyền của địch vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ 
Bạch Đằng, đã bị quân dân ta dẫn dắt vào trận địa bố trí sẵn và bị tiêu diệt gọn 
trong một thời gian rất ngắn. Toàn bộ chiến thuyền giặc bị đắm. Hầu hết quân 
giặc bị tiêu diệt. Chủ soái giặc là thái tử Giao Vương Lưu Hoằng Tháo cũng bị 
đền tội tại trận. 

Chiến thắng Bạch Đằng nhanh, gọn, bất ngờ đến mức độ vua Nam Hán 
đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó. Hắn kinh 
hoàng, khủng khiếp, đành thương khóc thu nhặt quân còn sót lại mà rút lui (Đại 
Việt sử kí toàn thư) và “đem dư chúng quay trở lại”(Ngũ đại sử ký). Với chiến 
thắng Bạch Đằng, dân tộc ta thực sự đập tan được ý chí xâm lược của kẻ thù, sau 
thất bại thảm hại này, triều Nam Hán phải từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. 

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có thể coi là trận chung kết toàn thắng 
của dân tộc ta trên con đường đấu tranh chống Bắc thuộc, chống đổng hoá, đấu 
tranh giành độc lập dân tộc. Nó kết thúc một thời kì mất nước kéo dài hơn một 
ngàn năm và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập lâu dài và phát triển rực 
rỡ về mọi mặt của đất nước. 


221 



Sau chiến thắng Bạch Đằng đất nước ta bước vào thời kì xây dựng và bảo vệ 
tổ quốc trên quy mô lớn. Đó là kỉ nguyên của văn minh Đại Việt. 

(Theo Phan Huy Lê. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938). 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học của sở văn hoá thông tin Hải Phòng 
và trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1982, trang 19, 20. 

• Chọn địa bàn, thời điểm quyết chiến của Ngô Quyên 

Việc chọn địa bàn và thời điểm quyết chiến là vấn đề quan trọng của nghệ 
thuật tạo thời lập thế. Đó là nghệ thuật chọn “thiên thời, địa lợi”, hai điều trong ba 
điều quan trọng để giành thắng lợi của phép dụng binh của người xưa. Khoa học 
quân sự ngày nay coi đó là nghệ thuật “sử dụng không gian, thời gian chiến 
tranh”. Ngô Quyền chọn vùng cửa sông Bạch Đằng, lập thế trận, ông đã đẩy 
quân địch vào thế bất lợi, tạo lợi thế về mình, đã nhân sức mạnh của quân ta lên 
nhiều lần. Ngô Quyền, người đầu tiên phát hiện và lợi dụng thành công giá trị 
chiến lược về quân sự của vùng cửa sông Bạch Đằng. 

Đại Việt sử kí toàn thư chép: “Khi nước triều dâng lên, Quyền sai người đem 
thuyền nhẹ ra khiêu chiến giả cách thua để dụ địch. Hoằng Tháo quả nhiên tiến 
quân vào. Khi binh thuyền Hoằng Tháo đã vào bên trong hàng cọc rồi, nước triều 
rút, cọc nhô lên, Quyền mới tiến đánh, chúng đều liều chết mà đánh, không kịp 
chỉnh đốn thuyền mà nước triều rút mạnh, thuyền đều vướng vào cọc mà đắm, rối 
rít tan vỡ. Quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt được 
Hoằng Tháo đem giết”... “Không kịp chỉnh đốn thuyền” quân địch bị tiêu diệt 
nhanh chóng. Như vậy Ngô Quyền rất thông hiểu thiên văn, thạo địa lý trong 
nghệ thuật dụng binh. Nhà sử học Lê Văn Hưu đã ca ngợi tài dụng binh của Ngô 
Quyền là “mưu giỏi và đánh giặc cũng giỏi”..."Mưu giỏi” là tài phán đoán, đánh 
giá tình hình đúng, hạ quyết tâm vạch kế hoạch tác chiến chính xác. “Đánh giỏi” 
là tài chỉ huy quân đội tác chiến trên chiến trường, tài “điều binh khiển tướng để 
đánh bại quân địch”. 

(Theo Phan Huy Thiệp. Kỷ yếu hội thảo chiến thắng Bạch Đằng năm 938 
của Sở văn hoá thông tin Hải Phòng và trường Đại học tổng hợp, năm 1982). 


222 



MỤC LỤC 


Trang 

MỞ ĐẦU.5 

Bài 1. Sơ lược về môn lịch sử.5 

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử.12 

Phần một 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Bài 3. Xã hội nguyên thủy.18 

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông .24 

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây.30 

Bài 6. Văn hóa cổ đại.35 

Bài 7. Ôn tập .42 

Phấn hai 

LỊCH SỬ VIỆT NAM 

ChươngI. BUỔI ĐẦU LỊCH sử NƯỚC TA.51 

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta.51 

Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.58 

ChươngII. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - Âu LẠC .65 

Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế .65 

Bài 11. Những chuyển biến về xã hội .71 

Bài 12. Nước Văn Lang .77 

Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang .84 

Bài 14. Nước Âu Lạc .93 

Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo) .102 

Bài 16. Ồ n tập chương I và II.110 


223 






















Chương III. THỜI Kì BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP .118 


Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) .118 

Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược Hán.127 

Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế 

(giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI).133 

Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế 

(giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) .141 

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) .149 

Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) (tiếp theo) ..156 

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX .164 

Bài 24. Nước Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.174 

Bài25.Ồ n tập chương III .180 

Chương IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH sử ở ĐẦU THẾ KỈ X .188 

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, 

họ Dương .188 

Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 .195 

Bài 28. Ôn tập .204 

PHỤ LỤC .211 


PHỤ LỤC 

PHẦN 1 LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

BÀI 3 XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 

“Chế độ công xã nguyên thuỷ là giai đoạn đầu tiên và dài nhất 
trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, từ khi có người xuất 
hiện trên Trái Đất cho tới khi xã hội bắt đầu phân chia thành giai cấp 
và xuất hiện nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng “trì trệ” đó là do 
sự phát triển hết sức thấp kém và điều kiện lao động kiếm sống của 
con người. Gần như trong suốt quá trình phát triển của chế độ cộng 
sản nguyên thuỷ, nguyên liệu chủ yếu để chế tạo công cụ lao động là 


224 
















đá, một thứ nguyên liệu vừa cứng vừa giòn, mà từ đó con người chỉ có 
thể chế tạo được những công cụ thô so nhất và muốn hoàn thiện cũng 
gặp nhiều khó khăn... Từ kĩ thuật ghè đẽo tiến tới kĩ thuật mài đá đòi 
hỏi sự tích luỹ kinh nghiệm hàng vạn năm. 

Do trình độ kĩ thuật còn thấp kém, người nguyên thuỷ phải hoàn toàn phụ 
thuộc vào thiên nhiên. Hoàn cảnh đó đã bắt buộc họ phải liên kết với nhau trong 
lao động tập thể và trong đấu tranh sinh tồn. Cũng vì thế, trong xã hội nguyên thuỷ 
không có chiếm hữu tư nhân, không có người bóc lột và không có bộ máy chính 
quyền. Đó là xã hội chưa có giai cấp, chưa có nhà nước nên được gọi là chế độ 
công xã nguyên thuỷ” 

(Lưong Ninh (Chủ biên) Lịch sử thế giới cổ đại NXBGD (tái 
bản lần thứ 7) năm 2003, trang 5) 

1.1.1.1.1.1 Nguản gèc logi ng-êi 

Ở chặng đầu của quá trình có một loài vượn cổ hay còn gọi là 
vượn nhân hình-Hominid, sống ở cuối thế kỉ thứ ba của thời đại tân 
sinh, cách nay khoảng hon 6 triệu năm, loài vượn nhân hình này có 
thể đứng và đi bằng 2 chân, dùng hai chi trước để cầm nắm, ăn hoa 
quả, lá cây, củ và cả động vật nhỏ. Trong quá trình phát triển, loài 
vượn nhân hình này cũng tiến hoá dần dần, ngày càng gần với người 
hon: từ loài vượn Đriôpithécus đến Ramapithécus và bước tiến hoá 
hon cả là vượn Phưong Nam - Austraropithécus. Di cốt hoá thạch của 
những loài vượn này đã được tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á, Ân Độ, 
Trung Quốc và cả Lạng Son (Việt Nam). 

Loài vượn nhân hình là tổ tiên chung của loài người và cả các 
giống vượn hiện đại. Từ Hominid, một nhánh nào đó đã phát triển lên 
thành người Homo Habilis (người khéo léo). Đó là giai đoạn thứ hai 
và là bước ngoặt quan trọng của quá trình tiến hoá... người Homo 
Habilis có niên đại khoảng 2.500.000 năm. 

Điều đặc biệt quan trọng là ở một số noi như ở Ômô và Rudolí 
(Bắc Kênia) người ta đã tìm thấy những công cụ đá chôn cùng với 


225 



hoá thạch Homo Habilis. Những phát hiện mới này không những đã 
đẩy niên đại của sự xuất hiện loài người lên 3.500.000 đến 4.000.000 
năm cách ngày nay, mà còn làm nảy sinh nhiều giả thuyết mới về 
cái“nôi “của loài người và về động lực của quá trình tiến hoá từ vượn 
thành người giai đoạn tiếp theo là giai đoạn của người Homo Êreetus 
(người đứng thẳng). Địa điểm đầu tiên phát hiện ra loài vượn này là 
Trinil ở miền trung Giava (Inđônêxia).. .đến năm 1986 ở Giava đã 
phát hiện dược 21 mảnh sọ, 5 hàm dưới và 3 hàm trên hoá thạch của 
Homo Êreetus. Dung tích sọ não vào khoảng 750 đến 975cm\Họ đã 
biết phát ra tiếng nói và chế tạo công cụ lao động. Một đại diện khác 
của Homo Êreetus là Sinanthropus (người vượn Bắc Kinh) mà hoá 
thạch răng của nó được phát hiện trong những năm 1921-1923 ở Chu 
Khẩu Điếm gần Bắc Kinh. Đến năm 1937, ở khu vực này người ta đã 
phát hiện khoảng 40 

cá thể của loài vượn này, cho tới gần đây vẫn phát hiện thêm một số 
cá thể lẻ tẻ khác. 

Người Sinanthropus có sọ dẹt, trán dốc thoải, u trán nổi rõ, 
dung tích sọ khá lớn (từ 850 đến 1220 cm 3 ). Họ đã biết chế tạo công 
cụ bằng đá rất thô sơ, biết duy trì và sử dụng lửa tự nhiên. Di cốt và 
mảnh di cốt của người Homo Êreetus được tìm thấy ở nhiều nơi khác: 
Ấn Độ, Kênia... 

Vào những năm 1964 -1965, các cán bộ khoa học Việt Nam 
đã phát hiện được một chiếc răng ở hang Thẩm Hai và 9 chiếc răng ở 
hang Thẩm Khuyên (Bình Gia, Lạng Sơn) những chiếc răng này đều 
có niên đại trung kì Pleistocène và đều là răng của người Homo 
Êreetus. 

Đến thời hậu kì Pléistocène đã xuất hiện một dạng người mới, 
gần với người hiện đại hơn. Di cốt hoá thạch của dạng người này đã 
được tìm thấy lần đầu tiên ở nước Đức (1956), giới khoa học gọi đó là 
người Nêanđéctan. Thân thể người Nêanđéctan đã rất giống vơí người 
hiện đại, thể tích hộp sọ khá lớn: từ 1200 đến 1600 cm 3 Vì thế khả 


226 



năng lao động và ngôn ngữ của họ phát triển hơn, ngoài ra di cốt của 
người Nêanđéctan còn được tìm thấy ở nhiều nơi khác: Anh, Pháp, 
Italia, Tây Ban Nha, Trung Á, Trung Quốc... 

Đến khoảng 4 vạn năm trước đây, người hiện đại hay người 
tinh khôn (Homo Sapiens) đã xuất hiện, họ có cấu tạo cơ thể phát 
triển như người ngày nay. Các bộ phận cơ thể đã được hoàn thiện: hai 
bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay, nhất là ngón cái linh hoạt hơn, 
trán cao, xương hàm nhỏ không còn nhô ra phía trước, não đặc biệt 
phát triển. 

Như vậy, sự xuất hiện của người Homo Sapiens là bước nhảy 
vọt thứ hai của loài người, sau bước nhảy vọt từ vượn thành người 
Homo Habilis. Di cốt của họ tìm thấy ở hầu khắp các châu lục... 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử thế giới cổ đại (tái bản 
lần thứ 7) năm 2003, trang 10,11,12). 


BÀI 4 CÁC QUỐC GIA cổ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 


• QUỐC GIA LƯỠNG HÀ cổ ĐẠI 

Hammurabi là ông vua đầu tiên ở Lưỡng Hà chế định một bộ 
luật thành văn hoàn chỉnh và áp dụng thống nhất cho khu vực Lưỡng 
Hà. 

Luật Hammurabi gồm có 282 điều khoản về hình sự, về quyền thừa kế 
tài sản, về gia đình, về nô lệ, về lính canh mộng đất... mà sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt là việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp hữu sản, công cụ để 


227 



duy trì, củng cố bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương 
tập quyền. 

- Sau khi Hammurabi chết (1750 TCN), vương quốc cổ 
Babilon liên tục gặp phải khó khăn. Những dấu hiệu suy vong đã bộc 
lộ khá rõ nét. Trong nước, ngoài việc trấn áp những cuộc đấu tranh, 
khởi nghĩa của nô lệ, dân nghèo, nhà nước Babilon phải dương đầu 
với sự phản kháng của những quý tộc địa phương ở phía Nam. Quốc 
vương Xamxriluna - con trai của Hammurabi còn phải chống trả 
quyết liệt với sự xâm nhập của các tộc người ở khu vực Lưỡng Hà. 

- Thời kì tồn tại của vương quốc Babilon(1890-1595 TCN)là 
thời kì huy hoàng nhất của lịch sử Lưỡng Hà. 

Thủ đô Babilon là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của 
phương Đông cổ đại trong nhiều thế kỉ. 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử thế giới cổ đại (tái bản lần thứ 
7, năm 2003 NXBGD trang 76 


6 


VÃN HOÁ CỔ ĐẠI 


1, Phương Đông 
Chữ viết 

Khoảng 5000 năm trước đây, ở thời kì Tảo vương quốc, người 
Ai Cập đã thực hiện được một trong những phát minh quan trọng nhất 



trong lịch sử của mình - sáng tạo ra chữ viết, một phưong pháp để 
chuyền tải thông tin qua thời gian và không gian. 

Giống như nhiều loại chữ cổ của các dân tộc khác ở phưong Đông, 
chữ cổ Ai Cập bắt nguồn từ những hình vẽ mang tính chất thông báo 
tin tức có từ thời đại đồ đá. Lúc đầu chữ cổ Ai Cập rất giống với các 
sự vật người ta muốn mô tả, vì thế được gọi là chữ tượng hình. Ví dụ, 

_ _ . „....' 1, 9 x .J 

một vòng tròn với một cái chấm nhỏ ở giữa là Mặt Trcd • còn nước 


được biểu hiện bằng hình ba làn sóng 







Giấy viết của người cổ Ai Cập là một loại giấy độc đáo làm bằng 
vỏ cây papyrut, thứ cây giống như cây sậy, mọc nhiều ở ven bờ sông 
Nin và các đầm, hồ. 

Chữ viết cổ Ai Cập rất khó đọc. Cho nên đến thế kỉ XIX, các nhà 
bác học Tây Âu mới tìm ra được “Chìa khoá” để đọc các văn tự cổ Ai 
Cập, từ đó việc nghiên cứu lịch sử Ai Cập dựa trên các tài liệu xác 
thực mói được mở ra trước các nhà sử học. Vào khoảng thiên niên kỉ 
IV TCN dường như đồng thời với Ai Cập, chữ viết cổ Lưỡng Hà đã ra 
đời, phát minh này thuộc về người Xume (sumer) tộc người đầu tiên 
đã dùng nước ở lưu vực sông Tigro và Ơphơrát, chữ Xume có thể 
được coi là “chữ mẹ đẻ”, của nhiều thứ chữ khác ở Tây Á, lúc đầu 
chữ Xume cũng là chữ tượng hình (hon 600 kí hiệu) hình dạng của 
các kí hiệu sau này được đon giản hon vào thiên niên kỉ II TCN. 

Vào những năm 50 của thế kỉ XIX nhiều nhà khoa học châu Âu đã đọc 
được chữ hình đinh Babilon và atxiri (Lưỡng Hà). 

(Theo Lương Ninh (Chủ Biên) Lịch sử văn hóa thế giới cổ - 
trung đại. NXBGD, năm 2003, trang 7, 8, 9,10,11,12) 

• Khoa học 


229 



Những tri thức về toán học ra đời rất sớm ở Ai Cập. Một trong những thành 
tựu của người Ai Cập về toán học là sáng tạo ra hệ đếm Thập tiến vị, trong các văn 
tự cổ Ai Cập còn lưu lại những kí hiệu để chỉ các số: 1,10,100,1000. Một vạch nhỏ 
chỉ số 1, một đoạn dây ngắn chỉ số 10, một sợi dây chỉ số 100, một bông sen chỉ 
số 1000, để biểu thị con số 9000 họ vẽ 9 bông sen. 

-Về hình học, người Ai Cập đã giải dược những bài toán phức tạp như tính diện tích 
hình tam giác, hình tròn, thể tích hình tháp đáy vuông và đã tìm ra số Pi =3,16. 

Người Lưỡng Hà sớm biết tới 4 phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia, biết khai 
căn bậc 2, bậc 3 và biết giải phương trình bậc 2. Họ cũng đã biết số Pi = 3,00, biết 
tính chu vi, diện tích hình tròn và phát minh ra định lý: Trong một tam giác vuông, 
bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. 

• Thiên văn học 

- Người Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại đã tích lũy được nhiều kiến thức quý 
báu. Các nhà thiên văn Ai Cập cổ đại đã phác thảo được sơ đồ của các tinh tú, biết 
được 5 hành tinh của hệ Mặt Trời: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 

- Người Lưỡng Hà quan niệm: số phận của mỗi con người, thậm chí của cả 
vương quốc phụ thuộc vào vị trí của các ngôi sao trên bầu trời, người Lưỡng Hà đã 
có những hiểu biết sâu sắc về sao chổi, sao băng, hiện tượng nhật thực, nguyệt 
thực. 

• Y học 

- Người Ai Cập cổ đại đã đạt được thành tựu rất đáng trân trọng. 

Do có tục ướp xác, cho nên người Ai Cập rất giỏi về phẫu thuật và biết rõ về cơ thể 
con người. Họ cũng biết cả chuyên khoa trong y học: nội khoa, ngoại khoa, mắt, 
răng. Trong các bộ phận của cơ thể, thì tim được coi là quan trọng nhất cho nên 
khi ướp xác họ vẫn giữ trái tim lại, ví dụ xác ưóp của Pharaon Ramxét II. 

Ramxét II (Ramses II) trị vì từ 1298 đến khoảng 1235 TCN là 
một trong những Pharaon vĩ đại thuộc triều đại XIX của thời kì Tân 
vương quốc( 1560-941 TCN) của Ai Cập cổ đại. Ramxét II không chỉ 
nổi tiếng vì những chiến công rực rỡ với người Hittít, những công 
trình kiến trúc to lớn xây dựng ở khắp nơi, mà còn vì ông rất đông 


230 



con (90 người con). Xác ướp của Ramxet II đã được khai quật, vẫn 
còn giữ nguyên hình thể như trước đây hon 3200 năm. 

Xác ướp của Ramxet II cũng được ướp như các Pharaon trước 
đó. Khi nhà vua thật sự tắt thở, các nhà ướp xác Ai Cập đã bỏ ra 70 
ngày để hoàn thiện các kĩ thuật giữ cho thi thể của Pharaon tưoi tốt 
cho đến vĩnh viễn. Đầu tiên, họ mổ bụng để rút các co quan nội tạng 
ra, đặt gan, phổi, dạ dầy và ruột vào các vò linh thiêng. Quả tim được 
giữ trong lồng ngực. Người Ai Cập quan niệm quả tim là trung tâm 
của linh hồn và tình cảm, cho nên phải giữ nguyên trong lồng ngực để 
chờ ngày phán xử cuối cùng. Họ không đánh giá đúng bộ não, cho 
nên họ rút bỏ não ra bằng đường mũi. Sau đó các chuyên gia ướp xác 
dùng muối xút lau rửa sạch sẽ và ngâm thi thể của nhà vua vào nhựa 
thông. Cuối cùng họ quấn hàng trăm mét vải liệm quanh xác nhà vua. 
khi khai quật lăng mộ của Ramxét II, các nhà khảo cổ học đã nhận 
xét là vị Pharaon này chết già (gần 90 tuổi) ít bị bệnh tật, chỉ bị thấp 
khớp, đau răng và máu huyết luu thông không tốt lúc về già, ông cao 
khoảng 1,73 mét là một trong những Pharaon cao lớn nhất. 

Tại viện bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo, có một thời gian đã 
trưng bày cho dân chúng xem xác ướp của Ramxet II được bọc trong 
lụa đỏ, cùng với xác ướp của 26 xác ướp của các Pharaon khác, vẫn 
được bảo quản tốt. Hằng ngày có tới hàng ngàn người đến tham quan. 
Từ sau năm 1980, Tổng thống Ai Cập đã ra sắc luật đem cất các thi 
hài vào phòng kín. 

(Theo Đức An (Chủ biên). Những mẩu chuyện lịch sử văn 
minh thế giới, NXBGD, năm 2001, trang 7, 8) 

• Kim tự tháp cổ Ai Cập 

Nhìn bề ngoài Kim tự tháp là một khối đá hình tháp, đáy vuông, bốn mặt 
phẳng của tháp là hình tam giác cân theo đúng 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. 
Quy mô của Kim tự tháp rất lớn, chẳng hạn Kim tự tháp Kêốp cao tới 147 mét 
(tưong đưong với chiều cao ngôi nhà 50 tầng hiện nay), mỗi cạnh đáy dài 233 mét. 
Để xây dựng kim tự tháp này, người ta sử dụng tới 2.300.000 tảng đá mỗi tảng 

231 



nặng từ 2,5 đến 4 tấn, còn các tảng ở nền móng nặng hàng chục tấn, có tảng tới 55 
tấn. Tài nghệ xây dựng Kim tự tháp của người Ai Cập, trước hết dược thể hiện ở 
việc đẽo đá, mài đá và lắp ghép đá, khi mà trong tay họ chỉ có những công cụ rất 
thô sơ bằng đá, gỗ... Hàng triệu tảng đá dược ghè đẽo theo kích thước đã định, rồi 
được mài nhẵn và xếp chồng lên nhau hàng trăm tầng, không có bất cứ một loại 
vật liệu kết dính nào mà vẫn đứng vững bốn, năm ngàn năm nay như muốn thách 
thức với thời gian. Người Ai Cập thường hãnh diện nói rằng: “Bất cứ cái gì cũng 
đều sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại sợ Kim tự tháp”. Những năm tháng xây 
dựng Kim tự tháp là thời kì nặng nề và đau khổ của nhân dân Ai Cập. Hàng chục 
vạn người đã phải lao động khổ sai trong cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc và 
roi vọt của giám thị. Phần lớn trong số họ không kịp ngắm nhìn “thiên đường” trên 
trần thế của các Pharaon mà mình đã góp phần xây dựng nên. 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử văn hóa thế giới cổ - 
trung đại, NXBGD, năm 2003, trang 26, 27) 

• Vườn treo Babilon (Lưỡng Hà) 

Tương truyền khu vườn treo Babilon - khu vườn thượng uyển độc đáo 
được Nabusôđônôxo xây dựng để chiều ý vương hậu sủng ái của ông, vốn là công 
chúa xứ Mêđi - xứ sở của rừng, núi, cây, cảnh. Toàn bộ vườn treo là một ngọn núi 
nhân tạo, cao 25 mét, được chia thành 4 tầng, nối mỗi tầng là những cầu thang to, 
rộng. Mỗi tầng được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống - kiến trúc vòm cuốn 
bằng gạch trên những cột cao, có trang trí. Người ta dùng những tảng đá to, phẳng 
xây khít để tạo nên mặt bằng của thành. Kế đó, người ta trải một lớp cói mỏng, 
nhựa đường, tiếp đó xây một lớp với 2 hàng gạch dược ghép lại với nhau chặt chẽ 
bằng bột thạch anh, trên lớp gạch ấy là những tấm kim loại và trên cùng người ta 
đổ đất để trồng cây. Để tưới cho cây, trong vu ồn có hệ thống ống dẫn nước được 
xây dựng một guồng nước từ sông Ơphơrát được dẫn lên bể chứa ở mỗi tầng và 
hàng trăm nô lệ, hàng ngày vác gầu ra múc nước ở các bể chứa để tưới cho cây cỏ. 
Vườn treo bốn mùa cây cối xanh tươi. “Đứng trên vườn hoa không trung” ấy có 
thể bao quát toàn cảnh thành Babilon lộng lẫy. 


232 



(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử thế giới cổ đại (tái bản 
lần 

thứ 7) NXBGD, năm 2003 trang 82) 

2) Phương Tây 

• Thòi đại Hôme trong lịch sử Hy Lạp 

Lịch sử Hy Lạp từ thế kỉ XI - IX TCN được gọi là thời kì 
Home, vì trạng thái vật chất và tinh thần của người Hi Lạp trong giai 
đoạn này được phản ánh rõ nét trong 2 tập sử thi Iliát và Ôđixê. 

- Iliát là một bản anh hùng ca chiến trận gồm khoảng 15.000 
câu thơ, chia làm 24 khúc ca, kể lại cuộc chiến tranh giữa người Hy 
Lạp và người Tơ roa ở vùng Tiểu Á. 

- Ôđixê gồm 12000 câu thơ, cũng được chia thành 24 khúc ca, 
mô tả cuộc hành trình đầy gian tmân của một người anh hùng Hy Lạp 
- Uylixơ hay Ôđixê. 

(Theo Lương Ninh. Lịch sử thế giới cổ đại (tái bản lần 7) 
NXBGD, năm 2003 trang 164,165). 

• Chữ viết 

Vào thế kỉ IX-VIII TCN, qua những mối quan hệ buôn bán với người 
Phênixi, người Hy Lạp đã làm quen với hệ thống chữ cái của họ. Hệ thống chữ cái 
của người Phênixi xuất hiện vào khoảng thế kỉ XII TCN có 22 chữ và chỉ biểu thị 
các phụ âm. Trên cơ sở chữ cái Phênixi, người Hy Lạp đã cải biến và bổ sung để 
tạo thành hệ thống chữ cái mới gồm 24 chữ (với 18 phụ âm và 6 nguyên âm). Năm 
403 TCN, hệ thống chữ cái này được chấp nhận chính thức ở Aten. So với hệ thống 
chữ tượng hình ở phương Đông có hàng trăm kí hiệu, hình vẽ cực kì phức tạp, thì 
hệ thống chữ cái Hy Lạp đã đạt đến ừình độ khái quát rất cao. Chỉ với hơn hai 
mươi chữ cái, với cách ghép linh hoạt, người ta có thể thể hiện trên mặt giấy mọi 
kết quả của tư duy. Sáng tạo ra hệ thống chữ cái này là một cống hiến vô cùng lớn 
lao cho nền văn hóa nhân loại của người Hy Lạp. Hệ thống chữ Slavơ và chữ 
Latinh bắt nguồn từ chữ Hy Lạp được phần lớn các dân tộc trên thế giới sử dụng. 


233 



(Theo Lương Ninh (Chủ biên) Lịch sử văn hóa thế giới, NXBGD, năm 2003, trang 
37). 

• Khoa học tự nhiên 

Người Hy Lạp cổ đại đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao về khoa học tự 
nhiên, trong nhiều lĩnh vực, tư duy khoa học của họ đã đạt đến trình độ khái quát 
cao, hình thành những định lý, tiên đề, nguyên lý có giá trị. Những tri thức khoa 
học mà người Hy Lạp cổ đại đã tích lũy được đã đặt nền móng cho các ngành 
khoa học tự nhiên ở châu Âu sau này. 

Toán học và vật lí học 

Pytago (khoảng 540-500 TCN) là nhà triết học đồng thời là nhà toán học 
nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại. Ông và nhiều học trò của ông đã tổng kết những tri 
thức về số học (Bảng nhân, hệ thống số thập phân). Định lý nổi tiếng mang tên 
ông là định lý Pytago về tam giác vuông “Trong một tam giác vuông, bình phương 
của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông”. 

Ơcơlít (khoảng 365 - 300 TCN) là nhà toán học lớn của Hy Lạp. Công 
trình chính của ông là tập “Cơ bản” gồm 13 chương được soạn thảo vào năm 325 
TCN đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của toán học suốt hơn 2000 năm 
qua. Ácsimét (khoảng 287-212TCN) là nhà toán học, vật lý học nổi tiếng, quê ở 
thành bang Xiracudơ (trên đảo Xixin)... Ácsimét đã tìm ra tỉ số giữa chu vi đường 

tròn với đường kính của nó - sô Pi nằm giữa 3^ và 3yj... Ácsimét còn là tác giả 

của một loạt phát minh vật lý học, cơ học như nguyên lý về sự cân bằng của các 
vật nổi ở các dạng khác nhau, nguyên lý về đòn bẩy, ròng rọc, guồng nước... 

• Kiến trúc. 

Đền Páctênông (Theo tiếng Hy lạp - Đền trinh nữ). Đó là một kiệt tác 
của kiến trúc cổ Hy Lạp, đền thờ này được xây dựng trong vòng mười 
năm(từ 448-438TCN). Ngôi đền dài 70 m, rộng 31m, caol4m. Được 
xây dựng trên một nền trụ đá với 3 bậc, mái đền được đỡ bằng 46 cột 
tròn cao lOm ở bốn mặt kết cấu của đền rất cân đối hài hoà, trong đền 


234 



có tượng Atêna- Nữ thần trí tuệ bằng gỗ, khảm ngà voi (ở phần lộ ra 
của cơ thể) và khảm vàng (trên y phục). 

(Theo Lương Ninh (Chủ biên). Lịch sử văn hoá thế giới cổ - 
trung đại, NXBGD, năm 2003, trang 58, 59). 


PHẦN HAI: 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 


BÀI 12 NƯỚC VĂN LANG 


• Vài nét về sự thành lập nhà nước Văn Lang 


235 



Trong số 15 bộ lạc xuất hiện ở giai đoạn cuối của thời đại đồ 
đồng, Văn Lang là bộ lạc mạnh nhất. Cư dân của bộ lạc Văn Lang 
quần tụ chủ yếu ở miền trung du thuộc các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh 
Phúc ngày nay. Dựa vào ưu thế và sức mạnh của mình, Văn Lang đã 
lần lượt thu phục các bộ lạc khác. Quá trình này diễn ra một cách lâu 
dài, phức tạp và kết thúc vào khoảng giữa thiên niên kỉ I TCN. 

Thủ lĩnh của Văn Lang nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của cả 
một vùng rộng lớn, trên đại thể tưong ứng với Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ ngày nay. Từ đấy, bóng dáng của một nhà nước so khai đã bắt đầu 
xuất hiện rõ nét hon. Nhà nước này có tên gọi là Văn Lang. Các 
ngành khoa học đã chứng minh rằng: Nhà nước Văn Lang có thật 
trong lịch sử Việt Nam... Trung tâm chính trị của Văn Lang là vùng 
Phong Châu (Vĩnh Phú ngày nay) 

(Theo Nguyễn Khắc Thuần. Đại cương lịch sử cổ, trung đại Việt Nam, 
NXBGD, năm 2005, trang 29) 

• Về niên đại thành lập nhà nước Văn Lang 

Đại sử lược ghi rằng: Đền thờ Trang Vương nhà Chu (696-682 
TCN) ở bộ lạc Gia Ninh có người lạ, dùng ảo thuật phục được các bộ 
lạc, tự xưng là Hùng Vưong, đóng đô ở Văn Lang, hiệu nước là Văn 
Lang. Việt vương Câu Tiễn (505 - 462TCN) cho người đến dụ hàng, 
nhưng Hùng Vương không theo. 

Dựa vào các tài liệu và những thành tựu nghiên cứu về thời đại 
Hùng Vương hiện nay, có thể đoán định có cơ sở rằng: thời điểm ra 
đời của nhà nước Văn Lang là vào khoảng thế kỷ VII TCN (ở giai 
đoạn Đông Sơn). Sự ra đời của nhà nước Văn Lang dù còn sơ khai và 
có phần sớm trong khi xã hội phân hoá chưa sâu sắc (do tác động của 
yêu cầu trị thuỷ và chống ngoại xâm đã thúc đẩy nhà nước ra đời 
sớm). Nhưng nó là mốc đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ, có ý 
nghĩa thời đại của lịch sử Việt Nam, mở đầu thời đại dựng nước và 
giữ nước đầu tiên của dân tộc. 


236 



(Theo Trương Hữu Quýnh (Chủ biên) đại cương Lịch sử Việt 
Nam, tập 1, NXBGD 1998, trang 46). 


BÀI 14 


NƯỚC ÂU LẠC 


Nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nhà 
nước Văn Lang và trên một phạm vi rộng lớn hơn của người Lạc Việt 
và người Tây Âu. Tổ chức bộ máy nhà nước và các đơn vị hành chính 
dưới thời Âu Lạc vẫn chưa có gì thay đổi khác với Văn Lang của các 
Vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Thục An Dương Vương... mặc dù 
nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng từ năm 208 - 
179TCN, nhưng về các mặt vẫn tiếp tục được phát triển trên cơ sở kế 
thừa những thành tựu của nhà nước Văn Lang. 

Theo tài liệu khảo cổ thì An Dương Vương xây dựng được một 
đạo quân khá mạnh, sử dụng thành thạo cung tên. Các loại vũ khí 
phong phú, đa dạng, hơn 1 vạn mũi tên đào dược ở chân thành cổ 
Loa đã chứng tỏ điều đó. Âu Lạc có thuỷ quân và được tập luyện 
thường xuyên. Sau khi nước Âu Lạc ra đời, Thục An Dương Vương 
đã chọn Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) làm kinh đô và cho xây dựng 
thành Cổ Loa kiên cố, trở thành trung tâm của nước Âu Lạc và là một 
căn cứ quân sự vững chắc, lợi hại. 

(Theo Trương Hữu Quýnh (Chủ biên) Đại cương Lịch sử Việt 
Nam, tập 1, NXBGD, năm 1998, trang 49, 50). 


BÀI 26 CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYÊN TựCHỦ 

CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG 


237 



Khúc Thừa Dụ quê ở Vinh Giang - Hải Dương. Sử cũ chép 
rằng : ông là người “Vốn tính khoan hoà, hay thương người, được dân 
chúng suy tôn, gặp thời loạn lạc nhân danh là hào trưởng một sứ, 
Thừa Dụ tự xưng là Tiết Độ Sứ”. Thực ra đó là một cách giành chính 
quyền rất khôn khéo, danh nghĩa là đảm trách công việc của thiên 
triều mà thực chất là xây dựng những cơ sở đầu tiên cho một chính 
quyền độc lập tự chủ. Nhà Đường buộc phải chấp nhận chức Tiết Độ 
Sứ của Khúc Thừa Dụ ngày 1-2 - 906. 

Ngày 23 - 7 - 907, Khúc Thừa Dụ qua đời, con là Khúc Hạo 
lên thayvà Khúc Hạo cũng xưng là Tiết Độ Sứ, ông đã tiến hành một 
số cải cách, lập hẳn một hệ thống hành chính mới từ trên xuống, có 
Lộ, phủ, châu, giáp và xã. Mỗi xã có một Chính Lệnh Trương và một 
Tá Lệnh Trưởng. Giáp là đơn vị hành chính chung của các xã liền 
nhau. Căn cứ vào hệ thống hành chính này, Khúc Hạo đã tiến hành ấn 
định chế độ thuế khoá. sử cũ chép rằng: “... Bình quân thuế ruộng, 
tha bỏ lục dịnh, lập sổ hộ tịch để kê rõ họ tên, quê quán, để giao cho 
Giáp trương trông coi. Chính sự cốt chuộng khoan dung và giản dị, 
nhân dân đều dược an vui... Họ Khúc đã thực sự có dược những đóng 
góp rất xứng đáng được lịch sử ghi nhận. Từ họ Khúc bóng dáng của 
một nhà nước độc lập, tự chủ đã hình thành. Tuy chưa đặt quốc hiệu 
và niên hiệu, tuy chưa xưng đế hoặc xưng vương, thậm chí là trên 
danh nghĩa, họ Khúc còn tự coi mình như là quan lại của Trung 
Quốc, nhưng họ Khúc thực sự là dòng họ đã có công đặt nền tảng căn 
bản, đầu tiên cho kỉ nguyên độc lập, tự chủ và thống nhất của nước 
nhà. 

(Theo Nguyễn Khắc Thuần, Đại cương Lịch sử cổ, trung đại 
Việt Nam, NXBGD, năm 2005, trang76, 77). 


238 



BẢI 27 


NGÔ QUYỂN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐANG năm 938 


• Chiõn th 3 Ang B'ch §»ng cna Ng« Quyòn n"m 938 

Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng 
cửa biển và hạ lưu, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán 
đã diễn ra ác liệt và kết thúc nhanh gọn. cả một đoàn thuyền của địch 
vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng, đã bị quân dân ta dẫn dắt 
vào trận địa bố trí sẵn và bị tiêu diệt gọn trong một thời gian rất ngắn. 
Toàn bộ chiến thuyền giặc bị đắm. Hầu hết quân giặc bị tiêu diệt. 
Chủ soái giặc là thái tử Giao Vương Lưu Hoằng Tháo cũng bị đền tội 
tại trận. 

Chiến thắng Bạch Đằng nhanh, gọn, bất ngờ đến mức độ vua 
Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở 
tay đối phó. Hắn kinh hoàng, khủng khiếp, đành thương khóc thu 
nhặt quân còn sót lại mà rút lui (Đại Việt sử kí toàn thư) và “đem dư 
chúng quay trở lại”(Ngũ đại sử ký). Với chiến thắng Bạch Đằng, dân 
tộc ta thực sự đập tan được ý chí xâm lược của kẻ thù, sau thất bại 
thảm hại này, triều Nam Hán phải từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. 

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có thể coi là trận chung kết 
toàn thắng của dân tộc ta trên con đường đấu tranh chống Bắc thuộc, 
chống đồng hoá, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nó kết thúc một 
thời kì mất nước kéo dài hơn một ngàn năm và mở ra một kỉ nguyên 
mới, kỉ nguyên độc lập lâu dài và phát triển rực rỡ về mọi mặt của đất 
nước. 

Sau chiến thắng Bạch Đằng đất nước ta bước vào thời kì xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc trên quy mô lớn. Đó là kỉ nguyên của văn 
minh Đại Việt. 


239 



(Theo Phan Huy Lê. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938). Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học của sở văn hoá thông tin Hải Phòng và trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1982, trangl9, 20. 

• Chọn địa bàn, thời điểm quyết chiến của Ngô Quyền 

Việc chọn địa bàn và thời điểm quyết chiến là vấn đề quan trọng của 
nghệ thuật tạo thời lập thế. Đó là nghệ thuật chọn “thiên thời, địa 
lợi”, hai điều trong ba điều quan trọng để giành thắng lợi của phép 
dụng binh của người xưa. Khoa học quân sự ngày nay coi đó là nghệ 
thuật “sử dụng không gian, thời gian chiến tranh”. Ngô Quyền chọn 
vùng cửa sông Bạch Đằng, lập thế trận, ông đã đẩy quân địch vào thế 
bất lợi, tạo lợi thế về mình, đã nhân sức mạnh của quân ta lên nhiều 
lần. Ngô Quyền, người đầu tiên phát hiện và lợi dụng thành công giá 
trị chiến lược về quân sự của vùng cửa sông Bạch Đằng. 

Đại Việt sử kí toàn thư chép: “Khi nước triều dâng lên, Quyền 
sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến giả cách thua để dụ địch. 
Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền Hoằng Tháo 
đã vào bên trong hàng cọc rồi, nước triều rút, cọc nhô lên, Quyền mới 
tiến đánh, chúng đều liều chết mà đánh, không kịp chỉnh đốn thuyền 
mà nước triều rút mạnh, thuyền đều vướng vào cọc mà đắm, rối rít 
tan vỡ. Quân lính chết đuối quá nửa. Quyền thừa thắng đuổi đánh, bắt 
được Hoằng Tháo đem giết”... “Không kịp chỉnh đốn thuyền” quân 
địch bị tiêu diệt nhanh chóng. Như vậy Ngô Quyền rất thông hiểu 
thiên văn, thạo địa lý trong nghệ thuật dụng binh. Nhà sử học Lê Văn 
Hưu đã ca ngợi tài dụng binh của Ngô Quyền là “mưu giỏi và đánh 
giặc cũng giỏi”...”Mưu giỏi” là tài phán đoán, đánh giá tình hình 
đúng, hạ quyết tâm vạch kế hoạch tác chiến chính xác. “Đánh giỏi” là 
tài chỉ huy quân đội tác chiến trên chiến trường, tài “điều binh khiển 
tướng để đánh bại quân địch”. 

(Theo Phan Huy Thiệp. Kỷ yếu hội thảo chiến thắng Bạch 
Đằng năm 938 của Sở văn hoá thông tin Hải Phòng và trường Đại 
học tổng hợp, năm 1982). 


240 



